Vật Thực Chú Giải 


Đại Đức Ledi Sayädaw 


Chuyển ngữ từ tiếng Miến-điện sang Anh ngữ bởi Tin Shwe 
Hiệu đính bởi Tỷ kheo Pesala 
Chuyển ngữ từ Anh ngữ sang Việt ngữ bởi Trịnh Thanh Tùng 


© Association for Insight Meditation Bảo lưu mọi Bản Quyền 


| 


Đại Đức Ledi Sayädaw 


Bậc Đại Hiền Trí Aggamahãpandita, D.Litt. 
1846-1923 


Lời tựa của chủ biên 


Bản luận này là bài pháp do có Đại Đức Ledi Sayãdaw giảng cho các thiện 
nam tín nữ vào năm 1901, ở tuổi 55, vào lúc này ngài đã nôi danh trên toàn Miến- 
điện. Bài pháp sau đó được in thành sách ở Miến-điện và được dịch sang Anh ngữ 
bởi ông Tin Shwe vào năm 1986. 

Như thường lệ, tôi hoàn tất công việc biên tập bằng việc lược bớt các từ Pali 
trong bài pháp và kiểm tra các đoạn trích dẫn dùng trong đó có khớp với lối chính tả 
dùng trong ấn bản chánh tạng Päli của Đại hội kết tập lần thứ sáu. Trong bài pháp 
có vải cách giải thích khác. Đại đức hắn đã quen thuộc với ấn bản cũ của Đại hội 
kết tập lần thứ năm hiện được lưu trữ ở Mandalay và được biết tới như là cuốn sách 
lớn nhất thế giới. Ba trạng thái uppäda, thiti, bhañga, tôi dịch thành sinh, trụ và diệt. 
Từ trụ gần nghĩa với thitI, từ Pã|I này được cô Đại đức Nãrada dịch thành “trụ” 
trong cuốn Abhidhammatthasangaha (Vô tỷ pháp tập yếu). 

Các từ dưới dạng chữ màu xanh đậm được trích dẫn trực tiếp từ tiếng Pä]i. 
Lối Nissaya này, lối chú giải từng từ một, thường được thấy trong các bài giảng của 
các Đại đức người Miễn-điện. 

Tôi cũng đã thêm vào một bản phụ lục dùng làm bảng chú giải các thuật ngữ 
Päli, vài chú thích và một số các tham chiếu chéo chiều theo cuốn Từ điển Chánh 
tạng Pãli và vài nguồn khác. 

Bản thảo lần hai này gồm nhiều hiệu đính theo đề xuất của ông Antonio 


Costanzo. 


Vật thực Chú giải 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Vòng luân chuyền của khổ đối với Vật thực 

*Kabalikare bhikkhave aãhãre pariffñate pañca kamaguniko rãgo pariinato 
hoti, pañca kamagunike rage parifñfate (ariyasavakassa) natthi tam samyojanam, 
yena saInyojanena sainyutto ariyasãvako puna imam lokam ãgaccheyya!. ” 

“Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử người đã tuệ tri bốn loại vật thực được ăn, 
uống, nhai và nêm vị ấy tuệ tri dục tham đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, 
cảnh vị và cảnh xúc. Sau khi tuệ tri dục tham Ấy, vị thánh đệ tử người trước đó bị 
trói buộc và đính mắc vào các ái triền đó có thể quay trở lại bằng cách tái sinh vào 
cảnh này thuộc mười một cõi dục. Tuy nhiên, vị ây không còn các triền trói buộc để 
tái sinh lại ở cảnh dục”. 

Người có hiểu biết trọn vẹn về bốn loại vật thực chinh phục được dục tham 
bởi cùng một thứ trí tuệ dẫn dắt vị ây đến cảnh trời Phạm thiên, giải thoát vị ây khỏi 
tái sinh ở mười sáu cõi dục. Sự hiểu biết trọn vẹn về đoàn thực từng bước một, theo 
trình tự, đưa vị ấy tới trí đạt tri (ñãta-pariññã), thâm đạt tri (tirana-pariññã)? và trừ 
đạt tri (pahãnapariññä). Điều đó đồng nghĩa vị ấy là người đã chinh phục được các 
loại vật thực đó. Trong những đạt tri này: 

Trí đạt tri (ñãta-pariññä) là tuệ minh sát biết rõ. 

2. Thâm đạt tri (rana-pariññã) là tuệ minh sát thâm sát về ba đặc tính vô 
thường (anicca), khổ (dukkha) và vô-ngã (anatta). 

3. Trừ đạt tri (pahãnapariññ3) là cuộc chinh phạt tối hậu của tuệ minh sát qua 
đó chấm dứt hoàn toàn ham muốn đối với bốn loại vật thực. 

Ở đây, Sư sẽ giải thích thêm một chút về ba loại đạt tri này: 

“Ähãram jãnäti, ãhãrasamudayam jãnãti, ähãranirodham jãnãti, 
ahãranrrodhagamimi patIpadam jãnãtI.” 

“Người biết cái khô đối với vật thực, nguyên nhân của khô đối với vật thực, sự 
chấm đứt của khổ đối với vật thực và con đường dẫn đến sự chấm dứt của khô đối 
với vật thực.” 


Đây là bốn giai đoạn của trí đạt tri đi trước tuệ quán tam tướng. 


! Kinh thịt người con trai, Thiên nhân duyên, Tương ưng 323. 

2 Tirana: (p. 304) đánh giá, thâm sát, ghi nhận, Nđ2 413 (v. I. tir°); Nett 54 (+vipassanã), 82 (~ñãna), 191; 
Vism 162. — tirana là một trong 3 tuệ minh sát, v1z. t°, pahäna°, ñãta-pariññä. Xem phần tuệ minh sát. (Từ 
điển chánh tạng Pali) 


4 


Vòng luân chuyển đầu tiên của Khổ 
Cái khô mà hữu tình nếm trải trong lúc tìm kiếm vật thực nhằm mục đích 
duy trì mạng sống cần phải được hiểu là nỗi khổ to lớn. Chúng ta biết được cái khổ 
trong việc tìm kiếm vật thực suốt đêm ngày để duy trì mạng sống trừ những lúc ngủ 
của chúng sinh hữu tình hoặc sống trên cạn, hoặc dưới nước, hay trên không trung 
ví dụ như loài chim. Đây là vòng luân chuyền đầu tiên của nỗi khổ trong việc tìm 
kiếm vật thực cần phải được biết đến. 
Vòng luân chuyển thứ hai của Khổ 
Có vô số mối hiểm nguy liên quan tới việc tìm kiếm đồ ăn, của cải vật chất 
và sự giàu có. Ở cõi Diêm phủ đề (Jambudipa) chỉ trong một ngày thôi có cơ man 
chúng sinh hữu tình sống trên đất liền sẽ phải bỏ mạng do những mối hiểm nguy 
chúng gặp phải trong lúc tìm kiếm đồ ăn, của cải vật chất và sự giàu có. Không khó 
để hình dung ra số lượng các hữu tình sống trong lòng sông và lòng biển phải bỏ 
mạng. Đây là vòng luân chuyền thứ hai của khổ liên hệ với đoàn thực. 
Vòng luân chuyển thứ ba của Khổ 
Còn có ngọn lửa của tham, ngọn lửa của sân và ngọn lửa của si được sản sinh 
ra bởi lòng tham không lúc nào ngơi nghỉ trong lúc tìm kiếm đồ ăn, của cải vật chất 
Và sự giàu có để sinh tồn của chúng sinh hữu tình. Dù đã nỗ lực làm việc này việc 
kia với sự xuất hiện của ba ngọn lửa nói trên, chúng vẫn không thê giành được 
những thứ chúng mong mỏi và thất bại này lại còn thôi bùng lên ba ngọn lửa nói 
trên cùng với nỗi thống khổ. Nếu chúng sinh đạt được thứ mà chúng vẫn mong mỏi 
cho cuộc sinh tồn, chúng liền ngay đó vun nhóm lên ba ngọn lửa nói trên bằng cách 
cất trữ những đồ ăn và của cải vật chất chúng đã nhặt nhạnh được bởi nỗi lo phải 
đánh mất chúng. Đây là vòng luân chuyền thứ ba của khổ liên hệ với đoàn thực. 
Vòng luân chuyển thứ tư của Khổ 
Trên đời, không có hành động sai trái nào đáng ghê tởm hơn việc giết hại 
chúng sinh hữu tình để lẫy thịt và duy trì mạng sống của mình. Trong số các loài 
động vật sống trên bờ và dưới nước số lượng các loài động vật không ăn thịt các 
loài động vật khác hắn phải rất nhỏ bé. Sẽ không có nôi một phần mười triệu. Một 
cách tương tự, tất cả chúng ta cần biết về ác nghiệp được tạo ra trong lúc trộm cắp 
những thứ không được dành cho chúng ta vân vân. Đây là vòng luân chuyền thứ tư 
của khổ liên hệ với đoàn thực. 


Vòng luân chuyển thứ năm của Khổ 


Vòng luân chuyền các ác nghiệp gây ra hàng ngày liên quan tới việc tìm đồ ăn 
ném chúng sinh hữu tình sống trên bờ, dưới nước và trên không vào các ác thú (ND: 
hay các khổ cảnh). Nếu chúng sinh hữu tình sinh sống ở bốn khổ cảnh được chia 
thành nhiều tỷ nhóm, phần lớn những chúng sinh hữu tình sẽ sinh sống ở các ác thú 
bởi chúng giành đoạt đồ ăn để sinh tồn một cách sai trái và sẽ không có nổi một 
phần nhiều tỷ chúng sinh đó phải sống ở các ác thú bởi lý do nào khác ngoài lý do 
đã nêu ở trên. Như vậy, trong vô số thái dương hệ của vũ trụ, ta tìm thấy vô số hữu 
tình sống ở bốn khổ cảnh do ác nghiệp chúng gây ra trong lúc tìm kiếm đồ ăn để 
sinh tồn. 

Vòng luân chuyền đầu tiên của Khổ kế như Kết quả 

Hệ quả sau khi đã ăn hay nuốt xuống đồ ăn là sự có mặt của cái khổ liên quan 
đến việc làm vệ sinh cá nhân. Còn có cả nỗi khổ phải kinh qua việc ngó nhìn những 
thứ đáng tởm như phân, nước tiểu, nước mắt, ghèn, nước mũi, nước miếng, nước 
dãi và đờm; những thứ này xuất hiện giống như dòng nước suối mùa xuân luôn tràn 
trễ tuôn chảy. Sau khi được nuốt qua cô họng, đồ ăn trong bao tử lan tỏa đi khắp các 
bộ phận của cơ thể và sản xuất ra đủ thứ mùi hôi thối; những thứ mùi này cũng sinh 
ra khô. Đây là vòng luân chuyên đầu tiên của khổ kê như kết quả phải kinh qua sau 
khi nuốt xuống các vật thực. 

Vòng luân chuyển thứ hai của Khổ kế như Kết quả 

Vật thực còn có thê gây ra những cơn đau và những chứng bệnh làm đui mắt 
và hỏng tai; và như vậy nó sinh ra nỗi thống khổ. Còn có đủ các nỗi thống khổ gây 
ra bởi vô số các chứng bệnh như bệnh phong, bệnh hen và bệnh đậu mùa. Đáng sợ 
hơn nữa là cái khổ phải mất mạng do mắc phải những căn bệnh đó. Đây là vòng 
luân chuyên thứ hai của khô kể như kết quả phải kinh qua sau khi nuốt đồ ăn xuống 
bao tử. 

Vòng luân chuyển thứ ba của Khổ kế như Kết quả 

Các phiền não khác nhau (kilesa) như tham không khởi lên nơi những hữu tình 
không có vật thực trong bao tử. Chỉ sau khi phần cơ thể được củng cô bởi vật thực 
các phiền não mới có thê trở nên hoạt hóa, sôi sục và mãnh liệt. 

Với cái bao tử trống rỗng, thậm chí Sakka, vua trời Đề thích, cũng chẳng còn 
có ham muốn đắm mình trong các hoan lạc và vui chơi cùng với các vương phi, thê 
nữ của ngài. Sau khi lắp đầy bao tử, đủ thứ lửa của phiền não có thể bùng lên, cháy 
dữ dội. Các chức năng của tham, sân và s1 có thê hiện lên nơi tâm trí, lời nói và 
hành động của chúng sinh. Đây là vòng luân chuyển thứ ba của khổ kề như kết quả 
phải kinh qua sau khi nuốt xuống bụng các món vật thực. 


6 


Vòng luân chuyển thứ tư của Khổ kế như Kết quả 

Cái khổ liên quan đến mười bắt thiện nghiệp biểu hiện ở thế gian qua những 
nghề như đánh trận, câu cá, săn băn, trộm cắp, sát sinh và hành hạ động vật. Đây là 
vòng luân chuyền thứ tư của khổ kê như kết quả phải kinh qua sau khi nuốt xuống 
các vật thực. 

Vòng luân chuyển thứ năm của Khổ kể như Kết quả 

Cái khô trong bốn cảnh khổ kế như là kết quả của các ác nghiệp cũng được 
biết đến như đã mô tả ở trên. Đây là vòng luân chuyên thứ năm của khổ kê như kết 
quả phải kinh qua sau khi nuốt xuống các vật thực. Đến đây chấm dứt phần giải 
thích về năm vòng luân chuyên của khô đối với vật thực đã được nuốt qua cô. 
Trí đạt tri về Vật thực 

Có mười vòng luân chuyển của khổ; năm vòng luân chuyền đối với phần đầu 
và năm vòng luân chuyền là kết quả của chúng. Đây là trí đạt tri mô tả sơ bộ các vật 
thực. 

Trí đạt tri thứ nhất 

Có một số điểm sẽ được mô tả chỉ tiết sau đây. Điểm đầu tiên đó là “Ta thấu 
hiểu cái khổ đối với vật thực (ãhãram jãnãti)”. Điểm này được hoàn tất khi bốn loại 
si mê được phát hiện ra vào lúc hoàn tất trí đạt tri thứ nhất. 

Trí đạt tri thứ hai 

Điểm thứ hai đó là “Ta thấu hiểu nguyên nhân gây ra cái khổ đối với vật thực 
(ãhãra samudayam jãnäti), nghĩa là ta hoàn toàn thấu hiểu sự tham luyến đối với vật 
thực là nguyên nhân chính làm tăng trưởng khổ đau liên quan đến vật thực. Chừng 
nào tham luyến ấy còn tồn tại, mười vòng luân chuyên của khổ nói trên đối với vật 
thực vẫn luôn theo sát hữu tình từ đời này qua đời khác và ở mọi cảnh giới sinh tồn. 
Khi chúng ta ăn, ví dụ như cơm chẳng hạn, chúng ta giữ lại hạt giống gieo rắc mầm 
tái sinh được mải miết kéo đài nơi bao tử của chúng ta. Nếu chúng ta nuốt vật thực 
xuống đạ dày, điều này đồng nghĩa chúng ta đánh mất đi sự hay biết về khổ - tội 
quá tuệ (ãdĩnava-ñãna), chúng ta liền thưởng thức một cách đầy tham luyến mỗi 
miếng cơm nhai trong miệng. Đây là trí đạt tri thứ hai. 

Trí đạt tri thứ ba 

Điểm thứ ba đó là “Ta thấu hiểu sự chấm dứt khổ đối với vật thực (ahãra 
nirodham jãnãti)”. Điều này nghĩa là không phải tất cả mọi chúng sinh hữu tình đều 


vĩnh viên bị đeo bám bởi mười vòng luân chuyên của khô có liên quan đên vật thực 


trong vòng luân hồi, tiến trình sinh khởi liên miên của các danh và sắc pháp mà sự 
khởi đầu và chấm dứt của chúng là không thể nghĩ bàn. 

Trí đạt tri thứ tư 

Trong trường hợp trí đạt tri thứ tư “Ta thấu hiểu con đường dẫn tới sự chấm 
dứt của khổ gây ra bởi các loại vật thực (ãhãra nirodha gãminipatipadam jãnãti), đó 
là sự thấu hiểu về con đường dẫn tới sự chấm dứt của khô khi Đạo lộ Bát chánh đạo 
được hành trì. Đây là trí đạt tri thứ tư 


Chấm dứt phân giải thích trí đạt tri. 


Thẩm đạt tri về Vật thực 
Có ba loại thẩm đạt tri (tirana-pariññä): 
1. Tuệ minh sát thẩm sát vô thường (anicca-pariññä). 
2. Tuệ minh sát thẩm sát khổ (dukkha-pariññ3). 
3. Tuệ minh sát thâm sát vô ngã (anatta-pariññä). 
Tuệ minh sát thẩm sát vô thường 
Tập hợp các uẫn của hữu tình được chia thành sắc uấn và danh uân. Nói cách 
khác, chúng có thể được chia thành nhóm vật chất và nhóm tinh thân. Chúng được 
đề cập đến dưới hình thức một tập hợp là sắc uẫn và một tập hợp là danh uẫn. Tập 
hợp các yếu tố của đất, nước, lửa và g1ó cùng với cả mắt, tai, mũi, lưỡi và thân dưới 
dạng một khối đồng được gọi chung là sắc uân. Tập hợp các đặc tính tinh thần ví dụ 
như thức và sở hữu tư được gọi chung là danh uân. Một cá nhân là sự kết hợp của 
cả danh uân và sắc uân. Sắc uân đang liên tục trải qua cái chết tạm thời dù chỉ trong 
một giờ đồng hồ. Danh uẫn cũng bị bó buộc vảo cái chết tạm thời theo cách tương 
tự. Hiểu biết sâu sắc về hai loại chết tạm thời này được gọi là tuệ minh sát thâm sát 
vô thường (anicca-par1ññ3). 
Tuệ minh sát thẩm sát Khổ 
Danh uân và sắc uần bị vô thường chỉ phối và chúng đối mặt với cái chết (sự 
thay đổi) trong từng sát-na, chúng không thuộc vào các bất cứ hình thái hạnh phúc 
(sukha) nào cả mà chỉ thuộc vào hình thái khổ (dukkha). Cái trí giúp ta nhận diện và 
ra quyết định theo cách này được gọi là tuệ minh sát thâm sát khổ (dukkha-pariññ3). 
Tuệ minh sát thẩm sát Vô ngã 
Trên đời, khái niệm như là người, một hữu tình, tôi, ai đó, đàn ông hay đàn bà 
được cho là một thực thê độc lập, bất biễn trong suốt cuộc đời. Không ai thấy được 
sự chết và tái sinh đang diễn ra lặp đi lặp lại vô số lần chỉ trong khoảng một giờ 


§ 


đồng hồ. Cái khuôn khô và nền tảng cho khái niệm đó được gọi tên là người, một 
hữu tình, tôi, ai đó, đàn ông hay đàn bà; chúng được gọi chung là ngã (atta), cái ngã 
này có linh hồn (jTva). Người đó được coi như là một thực thể chừng nào ông ta hay 
bà ta còn sông. Người ta tin ngã hay linh hồn là độc nhất và bất biến xuyên suốt đời 
sống, dù người đó sống tới cả một trăm năm tuổi. Sự chết và tái sinh lặp đi lặp lại 
không được xem là đã diễn ra trong suốt quãng thời gian dài một trăm năm đó. Chỉ 
duy nhất sự kiện thọ thai nơi tử cung của người mẹ và duy nhất sự kiện chết đi do 
sự tan rã của sắc thân sinh ra bởi nghiệp (kammaja-rũpa: sắc nghiệp sanh) vào cái 
tuôi một trăm đó mới được xem là sự tái sinh và cái chết thực thụ. Những ai chết ở 
tuổi tám mươi hay chín mươi cũng được nhìn nhận theo cách tương tự. 

Linh hồn được cho là kéo dài liên tục trong suốt một đời của một người dù 
quãng đời đó có kéo dài tới tận một trăm năm. Người ta cho là chỉ có duy nhất một 
linh hồn bất biến dành cho người này. Người đó không được xem là phải chịu sự 
tán hoại và cái chết đang liên tục diễn ra. Tuôi thọ của hữu tình trên cõi trời 
CatummaharäJika-deva (Tứ đại thiên vương) là năm trăm năm. Hữu tình đó được 
tin là một thực thể duy nhất chừng nảo vị ấy tình cờ sống trên cảnh trời đó và ở đó 
suốt năm trăm năm mà không phải trải qua bất cứ sự biến đổi nào. Tiến trình năm 
trăm năm này là tuổi thọ duy nhất mà chỉ có độc một linh hồn trải qua kiếp sống đó. 
Người ta tin là không có sự chết đang xảy ra lặp đi lặp lại và không có sự phá hủy 
của linh hồn. Người ta có niềm tin tương tự đối với chúng sinh hữu tình sống ở các 


cảnh trời cao hơn như cõi Tãvatimsa (Tam thập tam) và Brahmaloka (Phạm thiên). 


Đoạn kiến và Thường kiến 


Có năm loại thân kiến (sakkãya-ditthi): 


1. Người hay hữu tình. 
2. Đàn ông hay đàn bà. 
3. Tôi hay anh. 

4. Ngã (atta). 

5. Linh hồn (JTva). 


Người có linh hồn (đầu tiên) được xem và tin tưởng là một nhân vật hay hữu 
tình (ND: hàm ý là đắng sáng tạo chủ) tạo sinh ra vô sỐ người, trời, Phạm thiên, voI, 
ngựa, gia xúc, mẹ, cha .V.V. 

Đàn ông và đàn bà được sinh ra từ loài người hoặc từ chúng sinh hữu tình 


khác theo giống hay giới tính là đực hay cái, nam hay nữ. 


Chẳng hạn đất sét được nặn thành hình một người đàn ông, một vị nhà trời vả 
vân vân, khi ây chất liệu tạo hình là đất. Một cách tương tự, người hay hữu tình 
cũng được xem là có một thứ tinh chất không gì khác hơn là ngã (atta). Người ta 
cho rằng chính cái ngã tiễn hành các chức năng hoạt động vô cùng đa dạng của cơ 
thê như nói năng, la hét và các chuyên động của tứ chỉ khi đi lại. Ngã được xem như 
một phần có sẵn ở bên trong một con người hay một hữu tình và không thê tách rời 
khỏi nó. 

Linh hồn (jTva) được xem là tinh chất của ngã (atta). Lúc linh hồn và ngã cùng 
hiện hữu, linh hồn có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài. 

Người, hữu tình và ngã được cho là những nhân vật chính trong câu hỏi: 
“Người đàn ông hay đàn bà kia là ai vậy? Đây là tôi hoặc ai đó khác nữa.” 

Linh hồn được tin là nhân tố chủ đạo qua những câu sau: “Cậu bé ấy lên mười. 
Cậu ta mười lăm tuổi. Ông ấy còn sông hoặc chết, .v.v.” 

Đoạn kiến (uccheda-ditth1) gồm một và một số các niềm tin như sau: 

1. Cả danh và sắc (nãma-rũpa) được xem là ngã (atta) và linh hồn (J1va). 

2.. Chỉ danh (nãma) được xem là ngã và linh hồn. 

3. Ngã hoặc linh hồn hiện hữu độc lập ngoài danh và sắc. 

4. Ngã hoặc linh hồn hiện hữu như một thực thể kiên cố xuyên suốt đời 
sống. 

5.. Ngã hoặc linh hồn bị phá hủy cùng lúc với danh và sắc vào lúc chết cùng 
với sự tan rã của sắc do nghiệp sinh. 

Thường kiến (sassata-ditthi) gồm một vài niềm tin như sau: 

1. Cơ thể hay sắc (rũpa) không phải là ngã hay linh hồn. 

2. Chỉ có danh là ngã hay linh hồn. 

3.. Vào lúc chết chỉ có phần cơ thê vật chất chấm dứt và sắc do nghiệp sinh 
(kammaJa-rùpa) tan rã. 

4. Ý căn, được gọi là ngã hay linh hồn, chuyển qua sinh hữu đời sau và thiết 
lập một tập hợp các uẫn mới (khandhã). 

Ngoài ra, đoạn kiến còn có cả quan điểm như sau: 

Linh hồn hay ngã chỉ chấm dứt một lần trong một đời sống. Nó lang thang 
trong vòng luân hồi (samsãra) bất tận mà sự khởi đầu và chấm dứt là không thể nghĩ 
bàn. Một ngã hay linh hồn mới sẽ được sinh ra ở một kiếp sống mới. 


Đoạn kiên, Vô nhân kiên và Vô hành kiên 


10 


Đoạn kiến (natthika-ditthi), vô nhân kiến (ahetuka-ditthi) và vô hành kiến 
(akiriya-ditth) mỗi loại tà kiến này xác nhận các hành động thiện và bất thiện, quả 
của những hành động đó và một phàm nhân, ngã hay linh hồn chỉ tồn tại trong một 
đời. Không có sự chuyền tiếp ngã hay linh hồn từ kiếp đã qua sang kiếp sống kế. 
Chỉ có đời sống hiện tại dành cho họ. Sự chấm dứt đời sống hiện tại là sự chấm dứt 
cuối cùng. Sẽ không có các quả xấu trong kiếp kế tiếp do các hành động bắt thiện đã 
làm trong đời hiện tại. Một cách tương tự, sẽ không có các quả thiện trong kiếp kế 
tiếp do các hành động thiện đã làm trong đời hiện tại. Đây là sự khác biệt giữa tư 
tưởng đoạn kiến thông thường và ba loại tà kiến chính. 

Hành giả tiến tu quán minh (ND: cũng gọi là thiền tuệ hoặc thiền Vipassana), 
đã thành tựu trí tuệ sâu sắc về vô thường, có thể hiểu biết sâu sắc ba sự thật sau: 

1. Danh và sắc liên tục tan rã và chết đi từ giờ này qua giờ khác. 
2.. Ở đó, danh và sắc mới sinh khởi vào mỗi khoảnh khắc. 
3.. Sau khi chúng sinh khởi, chúng sẽ lại chấm dứt trong tương lai. 

Hành giả hiểu ra là không có thứ gì như là người, hữu tình, ngã hay linh hồn 
chấm dứt chỉ một lần duy nhất trong một đời và không chết đi chết lại nữa. 

Ý niệm về người, hữu tình hay linh hồn chỉ phải chết duy nhất một lần trong 
đời là sai lầm. Danh uẫn và sắc uẫn đang đều đặn diệt đi dù chỉ trong quãng thời 
gian là một giờ đồng hồ. Tương tự là cái ý niệm cho rằng người, hữu tình, ngã hay 
linh hồn thiết lập một đời sống mới chỉ một lần duy nhất vào lúc được thọ thai trong 
tử cung của người mẹ là sai lầm. Sự khởi lên liên tiếp của danh uâẫn và sắc uẫn có 
thê được quan sát một cách rõ ràng và trực tiếp trong từng khoảnh khắc. Bởi vậy, 
danh uân và sắc uẫn không phải là một người, một hữu tình, một ngã, một linh hồn, 
tôi, anh Ấy, cô Ấy, đàn ông, đàn bà, vị trời .v.v. Chúng không phải là ngã. Không có 
người, hữu tình, ngã hay linh hồn. Những thuật ngữ này chỉ được dùng theo lối nói 
thông thường. Trí tuệ nhận ra không có thứ gì là ngã và sự nhận ra này được gọi là 
thâm đạt tri vô ngã (anatta-pariññã). Đây là sự khác biệt giữa ba loại thâm đạt tri. 
Thắm đạt tri Vô thường 

Đối với ba loại tuệ minh sát của thiền tuệ về các vật thực, tuệ minh sát thâm 
sát vô thường (anicca-par1ññ8) sẽ được giải thích sau đây một lát. 

Do vấn đề này liên quan tới trí đạt tri mà phần giải thích chỉ tiết cho nó không 
nằm trong giải thích ở trên về trí đạt tri (ñãta-pariññä) nên sẽ được thực hiện sau. 

Đồ ăn hay vật thực (ãhãra) là thứ chất liệu có năng lực hùng mạnh chủ yếu 


nuôi dưỡng và duy trì danh uân và sắc uân có liên quan. Có bôn loại vật thực; một 


II 


loại vật thực vật chất và ba loại vật thực tinh thần. Các loại vật thực này sẽ được 
giải thích sau. 
Vật thực Vật chất 

Vật thực vật chất — đoàn thực (oJ3) là dưỡng tố có nguồn gốc vật chất. Nó 
được gọi là yêu tô thiết yếu của sắc uẫn và được chia thành dưỡng tố bên trong và 
dưỡng tố bên ngoài. Dưỡng tố bên trong là thứ có bên trong thân thể ngay khoảnh 
khắc xuất hiện của thức tái sinh (patisandhi-citta), xảy ra vào sát-na đầu tiên của 
kiếp sống mới của một hữu tình. Dưỡng tố bên ngoài là thứ được trích xuất từ đồ ăn 
mà người mẹ nuốt xuống rồi lan tỏa vào các nhóm sắc pháp của thai nhi trong suốt 
quá trình tiêu hóa. Giai đoạn vài tuần đầu hình thành nên các nhóm sắc, sắc tính và 
sắc ý vật và bất cứ lúc nào ta tiêu hóa đồ ăn trong suốt tiến trình đời sống diễn ra 
Sau này. 

Tại sao dưỡng tố bên ngoài phải liên tục hỗ trợ sắc uấn từ tuần thứ hai hoặc 
tuần thứ ba sau khi các nhóm sắc được hình thành? Điều đó bởi vì nếu không có 
nguồn cung cấp dưỡng tô bên ngoài, dưỡng tố bên trong vốn dĩ yếu ớt sẽ bị tiêu hóa 
và sắc uân sẽ bị sức nóng mãnh liệt bên trong phá hủy. 

Hãy xem xét ví dụ về cái đèn dầu. Sau khi sợi bắc bằng vải tâm dầu được mỗi 
lửa, cả bắc và dầu sẽ bị đốt sạch trong khoảng thời gian ngắn bởi sức nóng nếu 
không bồ sung thêm dầu mè vào đèn. Ngọn lửa sẽ tắt trong thoáng chốc sau khi cả 
bắc và dầu bị đốt sạch. Nếu đồ thêm dầu vào đèn, năng lượng của dầu và sức nóng 
được cân bằng trở lại và nguyên liệu cùng ngọn lửa sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Cũng 
vậy, nêu không có nguồn cung cấp dưỡng tố bên ngoài, sức nóng bên trong cơ thể 
sẽ nhanh chóng héo tàn và sắc pháp bên trong cùng với dưỡng tô sẽ cạn kiệt chỉ 
trong một quãng thời gian rất ngắn. Điều này rất giống với ví dụ về cái đèn dầu. 

Trong thế gian này, theo quy luật tự nhiên ngọn lửa ngôn ngấu và đốt cháy bất 
cứ chất dẫn cháy nào mà nó gặp phải. Ví dụ, dầu khi tâm vào gỗ và được mỗi lửa, 
nó sẽ cháy. Đây là đặc tính của sắc lửa (tejo). Sắc lửa có mặt trong cơ thê đốt cháy 
tỉnh chất chứa dầu câu sanh với nó đồng thời cũng đốt cháy luôn cả “nguyên liệu” là 
sắc đất (pathavi), sắc đất có tác dụng làm nên tảng cho các sắc pháp câu sanh với cả 
hai đặc tính là cứng và mềm. Bởi vậy, không nhóm sắc pháp nảo có thể tồn tại lâu 
hơn mười bảy sát-na tâm. Theo quy luật tự nhiên, có nhiều nghìn chặp sát-na tâm 
khởi lên và diệt đi chỉ trong khoảng thời gian dài bằng cái nháy mắt hoặc bằng cái 
nháng chớp. Đó là vì sao, nếu phải duy trì ánh sáng của cây đèn trong vài giờ đồng 


hô, ta cân phải đô dâu vào đèn và bô sung thêm dâu vào đèn trước khi nguôn 


12 


nguyên liệu cạn sạch. Tương tự, ta cần cung cấp dưỡng tô bên ngoài (đồ ăn) đều 
đặn ít nhất hai lần một ngày cho cơ thể. 

Nếu tác động của nhiệt lượng hiện hữu bên trong cơ thể được thấy biết, †a cÓ 
thê thấu hiểu tất cả các uẫn, bao gồm cả các uân của chư thiên và loài người, là luôn 
ở trong trạng thái chao động và những chúng sinh hữu tình này đang liên tục bị 
thiêu đốt (bởi ngọn lửa bên trong). Điều đó có nghĩa, theo quy luật tự nhiên, ngọn 
lửa bắt vào và đốt cháy mọi thứ mà nó tiếp xúc, sau khi đã thiêu sạch chất dẫn cháy, 
nguyên liệu cạn kiệt và ngọn lửa tắt ngắm. Sự kiện này cũng được áp dụng theo 
cách tương tự cho danh uẩn và sắc uân cấu thành nên mọi sự sông bao gồm sắc lửa 
và sắc đất bên trong chúng. Ở đây, trạng thái chao động và liên tục thay đổi ám chỉ 
sự xuất hiện của những nhóm sắc pháp mới hoặc các nhóm sắc pháp được gọi là các 
sắc lửa. Khi những nhóm sắc pháp đang liên tục tăng trưởng và suy giảm, sinh khởi 
và hoại diệt được quan sát, có vẻ như chúng đang dịch tới chuyền lui. Tắt nhiên, 
theo như pháp chân đề (paramattha dhamma) chúng không mảy may dịch chuyền. 
Tuy nhiên, quy luật biến đổi liên tục mà sức nóng bên trong cơ thể phải tuân theo 
đòi hỏi cơ thê phải được bồi bổ bằng đồ ăn hai lần một ngày đề có thê duy trì sắc 
uân bên trong nó. 

Ta cũng thấu hiểu được những thay đổi mà sắc uẫn trong cơ thể trải qua khi 
thực phâm được dùng hai lần một ngày và khi nguồn dinh dưỡng được lấy từ ngoài 
vào suy kIỆt. 

Bằng cách nào toàn bộ một thực thể hữu hình thay đôi hoàn toàn từ cũ qua 
mới? Vào ban sáng, trước lúc dùng bữa, các nhóm sắc pháp trong cơ thể cần bố 
sung dinh dưỡng. Khi mỗi muỗng thức ăn được nuốt xuống, liền ngay đó các thuộc 
tính và nhóm sắc pháp mới khởi sinh. Khi cái bụng đã no đủ các nhóm sắc pháp cũ 
trong cơ thể tiêu hoại không dấu vết và các nhóm sắc pháp tươi mới, linh hoạt sinh 
ra và đem lại sức sống mới cho cơ thê. Điều này tương tư như cách đóa hoa sen khô 
héo, tàn úa bỗng tươi mởn trở lại khi được nhúng vào nước mát. 

Trong trường hợp đóa hoa sen, các tập hợp sắc pháp cũ được thay thế bằng các 
tập hợp sắc pháp mới như sau: ngay khi nó được nhúng xuống nước, một số các 
thuộc tính và nhóm sắc pháp tươi mới bắt đầu lần lượt xuất hiện. Các sắc pháp cũ 
biến mắt từng nhóm một mỗi khi các sắc pháp mới sinh khởi. Quá trình này có thể 
được hiểu rõ nhờ trí tuệ minh sát (ñãna). Ta có thể nhận thấy đóa sen úa tàn đang 
dần trở nên tươi thắm trở lại. Những sự thay đổi liên tục xảy đến các nhóm sắc pháp 
thực sự phụ thuộc vào sự thay đôi của nhiệt lượng và điều này có thể được nhận ra 


nhờ trí tuệ minh sát. 


13 


Sự thực là các thuộc tính và nhóm sắc pháp không bao giờ chất đứt hoàn toàn. 
Chúng chỉ được làm mới hết lần này qua lần khác. Quá trình này thật vi tế. Nó 
không được thấy băng thị lực thông thường. Nó chỉ có thê được hiêu rõ bằng tuệ 
minh sát. Điều này được hiểu rõ như thế nào? Ở mọi vật luôn có những thuộc tính 
của sắc pháp như là nóng hay lạnh. Những thuộc tính sắc pháp lạnh không phải là 
những thuộc tính nóng và thuộc tính sắc pháp nóng không phải là những thuộc tính 
lạnh. Chúng đối nghịch nhau. Trước khi đóa hoa sen được nhúng xuống nước, 
những nhóm sắc pháp nóng chấm dứt ngay lập tức và được thay thế bởi những 
nhóm sắc pháp lạnh. Trong màn đêm, khi đèn được thắp sáng trong phòng tối các 
thuộc tính và nhóm sắc pháp tối đang hiện hữu biến mắt ngay khi ánh sáng xuất 
hiện. Có sự xuất hiện đột ngột của các thuộc tính sắc pháp sáng. 

Các thuộc tính và nhóm sắc pháp tôi cấu thành từ: 

1. Đất (pathavï), có thuộc tính bảnh trướng làm nền tảng cho các sắc pháp cùng 
tồn tại với cả hai đặc tính là cứng và mềm. 
2. Nước (äpo), có thuộc tính kết dính ngăn chặn không cho các sắc pháp cùng tồn 
tại khỏi bị phân tán với cả hai đặc tính là lỏng và dính. 
3. Lửa (teJo), có thuộc tính sức nóng, nhiệt độ hoặc năng lượng nhiệt giúp trợ 
sinh và làm chín muỗi các sắc pháp với cả hai đặc tính là nóng và lạnh. 
4.. Gió (vãyo), có thuộc tính chuyên động với các đặc tính rung động, dao động, 
áp lực và chuyền động. 
Màu (vanmna), có thuộc tính hữu hình hoặc màu sắc. 
Mùi (gandha), mùi hoặc hương. 


VỊ (rasa), VỊ nếm. 


ĐÓ vn, NI cai 


Thực tố (ojã), dưỡng tó. 

Nhóm sắc pháp sáng cũng có trong các yếu tố tương tự: đất, nước, lửa, gió, 
màu, mùi, vị và thực tố. Sắc đất rất vi tế, cũng vậy là các sắc nước, lửa và gió. Do 
chúng vô cùng vi tế, nên sự tán hoại của chúng diễn ra rất mau le. 

Hầu hết mọi người đều biết sức nóng mau chóng biến mất khi đóa sen được 
nhúng xuống nước. Tuy nhiên, theo lẽ thường ta không biết rằng sự biến mất của 
sức nóng thực chất là sự tan rã của các nhóm sắc pháp nóng (kalãpa). Khi đóa sen 
được nhúng xuống nước, ta biết nó không còn là đóa sen khô ấm nữa mà là một đóa 
sen ướt mát. Sự xuất hiện đột ngột của các nhóm sắc pháp lạnh thật không dễ đề 
nhận biết. Các sắc pháp lạnh và các sắc pháp nóng không thể cùng tôn tại. Bởi vậy, 


khi đóa sen được hôi phục nhờ nước mát, các yêu tô sắc pháp khô nóng biên mât. 


14 


Các sắc pháp lạnh và các sắc pháp nóng là đối nghịch nhau. Cũng vậy là các nhóm 
sắc pháp cũ và mới. 

Khi đóa sen được nhúng xuống nước, liền ngay đó các sắc pháp tươi mới sinh 
khởi và các sắc pháp già cũ tiêu biến. Hãy thử quan sát điều này. 

Khi theo dõi hiện tượng tan rã của các sắc pháp, nó phải được xem xét hệt như 
hiện tượng tan rã của những quả bong bóng nước nhỏ li tí. Sau khi nuốt xuống đồ 
ăn, ta thử quan sát sự khởi lên liên tục của các nhóm sắc pháp mới như những đám 
bọt nước li ti. Mọi người chắc đã nhận ra bằng cách nào người ta trở nên mệt mỏi và 
suy nhược khi cái bao tử của họ trống không. Ta cũng có thể thấy chúng sinh hữu 
tình trở nên hoạt bát và tươi tỉnh ngay sau khi chúng ăn no. Nhận ra được sự khác 
biệt giữa mệt mỏi và hoạt bát, chúng ta phải cô nhận biết sự thay đổi mà việc ăn gây 
ra trong cơ thê. Thay đổi này phải được thấu hiểu bằng trí tuệ minh sát. 

Sắc uân vào lúc các sắc pháp của cơ thể đã được làm mới sau bữa sáng có thể 
hoạt bát cho tới trưa. Sau thời gian đó, trong khi các sắc pháp của cơ thê trở nên cạn 
kiệt, chúng chậm rãi nhưng đều đặn hao hụt dần sinh khí làm ta cảm thấy mệt và 
kiệt sức. Sau khi đồ ăn được đưa vào cơ thể, các sắc pháp được hồi sinh và làm mới. 
Sắc uân khởi sinh sau bữa sáng đã tiêu biến vào lúc ta dùng bữa trưa. Sắc uân khởi 
sinh sau bữa trưa của ngày hôm qua đã biến mất vào lúc ta dùng bữa sáng của ngày 
hôm nay. Nhận biết được tầm quan trọng của việc thâu nạp dưỡng tố bên ngoài hai 
lần một ngày, sự chấm dứt của các sắc pháp cũ và sự sinh khởi của các sắc pháp 
mới cần phải được thâm hiểu. 

Cũng vậy là sự biến mất đồng thời hình ảnh của người đàn ông được phản 
chiếu lên một quả bong bóng lớn. Theo cùng một lối, thức (citta), thọ (vedan3), 


~~— 


tưởng (saññã), tư (cetanä), tác ý (manasikãra), tầm (vitakka), sát (vicãra), tinh tấn 
(viriya), tham (lobha), sân (dosa), sĩ (moha), tín (saddh8), tuệ (paññ3), niệm (satI), 
nhất tâm (samadhi), thí (dãna), giới (sTla) và tiễn tu — thiền (bhãvanã) khởi lên tùy 
thuộc vào sắc cũ, biến mất cùng lúc với sắc cũ. Đây là cách mà sắc uân chết hai lần 
một ngày. 

Như vậy, tùy vào đoàn thực, danh uân và sắc uân hay các thực thể vật chất và 
tỉnh thần trải qua cái chết và sự tán hoại hai lần một ngày. Điều này phải được quan 
sát. Đây chỉ là phần giải thích ngắn gọn. Phần giải thích chỉ tiết về cái chết của danh 
pháp và sắc pháp diễn ra trong một giờ đồng hồ và trong khoảng thời gian bằng cái 
nháy mắt có thê được tham khảo ở các tập Lakkhana DTpanT (Tướng Chú giải) và 
VIJJã Magga DIpamT (Minh đạo Chú giả1) của Sư. 

Đây là phân giải thích về thẩm đạt tri về vô thường. 


15 


Thắm đạt tri về Khổ 

Liên quan đến tuệ minh sát thâm sát Khổ (dukkhapariññã), khô vì chết đã 
được giải thích ngắn gọn. Ở đây, nó sẽ được bàn trở lại trong mối quan hệ với mười 
vòng luân chuyền của khô. 

Việc duy trì mạng sống, danh pháp và sắc pháp của chúng sinh hữu tình ở 
cảnh dục, tùy thuộc vào dưỡng tố bên ngoài có nguồn gốc từ ngũ cốc như hạt lúa và 
hạt ngô; cây và rau từ đất, ao hồ, rừng và biển rồi cả thịt từ động vật. 

Chừng nào chưa đạt được sự giải thoát khỏi danh uấn và sắc uân của tham dục 
chừng đó chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào các đưỡng tố cả bên trong và bên ngoài. 
Nếu không giải thoát mình khỏi hai loại dưỡng tố, ta không thê thoát khỏi mười 
vòng luân chuyền của khổ bắt nguồn từ hai loại dưỡng tố. Việc duy trì mạng sống, 
danh pháp và sắc pháp, danh uẫn và sắc uẫn thuộc cảnh dục cũng như hai loại 
dưỡng tô đang dồn ép và đè nén chúng sinh hữu tình ở các cõi dục, như thể những 
cối xay của mười vòng luân chuyên của khổ. Chúng sinh ở các cõi dục giống như 
những tù nhân ở địa ngục Khuracakka (bánh xe đao — địa ngục đao luân), đang ngày 
đêm không ngưng nghỉ bị cắt xẻo thành từng miếng bởi những lưỡi dao sắc bén, 
song chúng không thê thoát ra khỏi cảnh khổ đó do còn phải tái sinh trở lại đó hoài 
chừng nào quả bắt thiện đến từ những nghiệp bắt thiện của chúng chưa cạn kiệt. 
Những uấn đó và hai loại dưỡng tố quả thật tệ hại xiết bao! Chúng được liệt vào loại 
thống khổ, thứ khổ vô cùng kinh hãi và khủng khiếp, chúng là những loại khổ mà ta 
không thê kham chịu nỗi. 

Đây là cái khổ của đoàn thực được mô tả sống động có liên quan tới mười 
vòng luân chuyền của khổ. Đến đây chấm dứt phần giải thích ngắn gọn về Tuệ minh 
sát thẩm sát khô. 

Thẩm đạt tri về Vô ngã 
Có ba loại tuệ minh sát thâm sát vô ngã (anatta-pariññ3): 
Thứ nhất là trí được quán chiếu có liên hệ với vô thường. 
Thứ hai có liên hệ tới khổ. 

3.. Thứ ba có liên quan đến đặc tính không tuân theo những mong ước của ta. 
Trong ba trí này, loại thứ nhất đã được giải thích từ trước là không có người, 
hữu tình, ngã hay linh hồn. 

Tuệ minh sát thâm sát vô ngã cần được quán chiếu trong mối liên hệ với khổ 


như sau: 


16 


Theo bản chất thực sự của chúng, tất cả hữu tình đều khao khát hỷ hoặc lạc. 
Chúng sợ hãi và ghét bỏ sự khô đau khó chịu. Nếu các dưỡng tổ bên trong và ngoài 
quả thực là ngã (atta) hay linh hồn (jTva), chúng phải thuận theo mong muốn của 
người đó. Đồ ăn khi đó phải là căn nguyên cho hý và lạc. Không được phép có bất 
cứ nỗi thống khổ khó chịu nảo có liên quan tới đồ ăn. Một người không muốn phải 
chịu cái khô của cơn sốt, đau và bệnh tật. Người đó muốn thoát ra khỏi cơn sốt, đau 
và bệnh tật đang nặng lên từng ngày đi ngược lại với mong muốn của vị ấy. Bằng 
cách tăng trưởng sức mạnh giày xéo thê xác, chúng có thê giết vị ấy. Chúng có thể 
khiến vị ây bị mù, điếc hoặc cùi cụt. Chúng cũng có thể khiến vị ây mắc bệnh hen, 
đậu mùa, tả, ói mửa và chết. Bởi vậy, dưỡng tố bên trong không cấu tạo nên người, 
hữu tình hay ngã. Nó chỉ là vô ngã. Nó hành động trái ngược với mong muốn của 
con người và nó không phải ngã. Nhận ra được điều này, liệu ngũ uẫn vốn phụ 
thuộc vào dưỡng tố bên trong có còn gây ra nỗi thống khổ không? Tất nhiên chúng 
vẫn còn! Đây là một chân lý quan trọng phải được hiểu biết đầy đủ. 

Đây là phần giải thích ngắn gọn về các chức năng của khổ cần phải được quán 
chiếu. 

Chức năng của vô ngã, nghĩa là đi ngược lại với những gì ta mong muốn, phải 
được quán chiếu theo khía cạnh của cái khổ do nó gây ra. Dưỡng tố bên trong có thể 
tồn tại suốt đời người nếu nó thuận theo mong mỏi của người đó. Người muốn 
trường sinh, bất tử, không bị tán hoại và không bị hoại diệt. Nếu nó kéo dài miên 
viễn mà không bị phá hủy hay chịu cái chết thoáng qua như ý nguyện của mình 
trong suốt cuộc đời của người đó thì sẽ không cần thiết phải bố sung dù chỉ một 
chút xíu dưỡng tố bên ngoài. Khi đó, sẽ không còn nỗi thống khổ liên quan đến 
nghề nghiệp kiếm sống hay cái khổ từ mười vòng luân chuyền của khổ phát sinh từ 
nghề nghiệp kiếm sống. Tuy nhiên, điều này không phải vậy. Nó không thuận theo 
mong muốn của người đó. Lớp lớp các đợt tán hoại và hoại diệt đòi hỏi phải có sự 
làm mới của dưỡng tô bên ngoài ít nhất hai lần một ngày. Còn có những nhiệm vụ 
hàng ngày liên quan đến việc bồi đắp mới các dưỡng tố bên trong, tạo nên những 
uân và những hữu mới và củng cố tính liên tục và duy trì đời sống của ta. Do những 
nhiệm vụ này luôn cần được thực thi vì mục tiêu đời sống của ta mà mười vòng 
luân chuyên của khổ giống như một lưỡi dao không lồ của một cỗ máy chém, chúng 
là nỗi đe dọa thường trực đối với mọi chúng sinh hữu tình. Bằng cách này, bản chất 
của vô ngã là đi ngược lại với những gì ta mong muốn cần phải được hiểu rõ. 

Đặc tính của vô ngã là không tuân theo mong muốn của ta và điều này cần 


phải được quán chiêu. 


17 


Đến đây chấm dứt phân giảng giải phân thẩm đạt trí về vô ngã. 
Thẩm đạt tri 

Trong thân thể này, chức năng của vô thường biểu hiện bằng cái chết và sự đổi 
khác đang liên tục xảy đến với danh uân và sắc uân cũng như với các dưỡng tố bên 
trong và bên ngoài. Chúng không hăn do sự thiếu hiểu biết về vô thường (anicca- 
sammoha) gây ra. Các chức năng của khổ và vô ngã cũng bị che khuất bởi màn vô 
minh, nghĩa là hoàn toàn không biết đến chân lý về khổ và vô ngã. Nếu màn vô 
minh này được xua tan và bản chất của vô thường và nỗi thống khổ gắn liền với 
thân xác cùng với hai loại dưỡng tố cũng được hiểu biết như chúng thực sự là thì 
đây chính là sự thành tựu Thâm đạt tri (tirana pariññ8). Nó là một trong mười loại 
tuệ minh sát được đề cập đến ở mục tiến tu sách Vô tỷ pháp tập yếu: 

I. Phố thông tuệ (sammasana-ñäna) là tuệ quan sát, khám phá và xác định 
ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. 

2. Tiến thoái tuệ (udayabbaya-ñãna) là tuệ thấy biết sự khởi lên và diệt đi 
của hữu vI. 

3.. Diệt một tuệ (bhañga-ñana) là tuệ hiểu biết sâu sắc sự hoại diệt liên miên 
của tất cả mọi sự vật hiện tượng. 
Ba loại tuệ này tạo nên Thâm đạt tri (tirana-pariññ8). 

Trong ba tuệ này, phổ thông tuệ là tuệ nhận ra các hiện tượng danh và sắc 
không thể tồn tại trong thời gian ngắn dù chỉ bằng cái chớp mắt hay cái nháng chớp. 
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vì chúng tuân theo những quy luật của vô 
thường, khổ và vô ngã, chúng chấm dứt, tán hoại và tan biến vô số lần. Sự thật này 
chỉ được thấy biết bằng trí tuệ mà không thể thấy bằng mắt thịt. Nó không phải là 
kết quả của quá trình lập luận hoặc kiến thức thuộc kinh điển được thu lượm thông 
qua nghiên cứu Abhidhamma (cũng gọi là Thắng pháp, Vô tỷ pháp, Vi điệu pháp, 
Luận). Trí tuệ là trí đạt được bởi quá trình tư duy xét đoán (cIintamaya-ñãna — tư 
tuệ). Ngày nay, trí đạt được nhờ việc học (sutamaya-ñana — văn tuệ) được nhiều 
người coi là trí tuệ, song nó chỉ thuần túy là kiến thức học hành chứ không phải trí 
tuệ. 

Khi một que diêm được đánh lên, ngọn lửa cỡ hạt mù tạt được nhìn thấy và ta 
thấy nó cháy xòe lên, rồi cuối cùng nó tắt ngắm. Một cách tương tự, tiễn trình tương 
tục của sắc pháp — điểm khởi đầu, điểm giữa và điểm cuối — cần phải được hiểu biết 


một cách khách quan và rõ ràng. Loại trí tuệ này gọi là tiễn thoái tuệ (udayabbaya- 


18 


ñãna). Tuệ hiểu rõ sự điệt đi của các danh pháp và sắc pháp được gọi là diệt một 
tuệ? (bhañga-ñãna). 
Trừ đạt trỉ 

Ở đây, trừ đạt tri (pahãna-pariññã) sẽ được giải thích. 

Những phiền não ở những vị đã gặp được giáo huấn của chư Phật quá khứ và 
nỗ lực phát triển tuệ minh sát thì giống như những thân cây khô héo do rễ cây đã bị 
sâu mọt gặm ruỗng. Những thân cây khô héo này có thể tươi tốt trở lại nếu gặp 
được thời tiết thuận lợi và được tưới tắm đầy đủ. Tuy nhiên, những thân cây khô 
héo đó sẽ sớm bị bão hay lũ bứng đô. Đối với những vị này trừ đạt tri đã được thành 
tựu. Nỗ lựu để thành tựu trừ đạt tri không còn cần thiết. Họ có thể đạt tới Đạo trí và 
Quả trí sau khi nghe hết một thời pháp ngắn hay chỉ một câu kệ. 

Xuyên suốt những thời kỳ có giáo huấn của Đức Phật chánh đẳng giác, một 
số người đã tích lũy những hạt giống bố thí, trì giới và học hành giáo pháp. Nếu 
pháp tiến tu quán minh theo truyền thống của họ chỉ gồm có mỗi việc tụng đi tụng 
lại câu “Anicca, dukkha, anatta” thì những ô nhiễm của họ vẫn ăn sâu bén rễ. Chúng 
chỉ được trừ tiệt sau khi họ thành tựu trí đạt tri và thâm đạt tri. Nếu trừ đạt tri được 
phát triển qua nhiều tháng trời, những phiền não của họ mới được bứng bỏ hoàn 
toàn. Những vị này cần hết sức nỗ lực trong nhiều tháng, nhiều năm đề đạt tới trừ 
đạt tr1. 

Chức năng của trừ đạt tri là việc thành tựu bảy loại tuệ minh sát sau: 

Họa hoạn tuệ (bhaya-ñãna), 

Tội quá tuệ (adInava-ñana), 

Phiền yếm tuệ (nibbidä-ñãna), 

Dục thoát tuệ (muñcitu-kamyaftäa-ñäna), 
Quyết ly tuệ (patisañkha-ñana), 

Hành xả tuệ (sankharupekkhä-ñana), 


hà sàn 2 oanoa cv. ca 


Thuận lưu tuệ (anuloma-ñäna), dẫn tới bốn loại Đạo trí (magga-ñana) — là 
tột đỉnh của trừ đạt tr. 

Trong sỐ bảy loại tuệ minh sát đề cập ở trên, họa hoạn tuệ liên quan đến đồ ăn 
là tuệ quán chiếu các danh uầẩn và sắc uân cũng như các loại đưỡng tố bên trong và 
bên ngoài, những thứ chúng sinh hữu tình phải lệ thuộc vào, là mối hiểm họa ngặt 
nghèo. Cũng chính loại tuệ này biết rõ việc coi những uẫn và các dưỡng tổ này là 


của ta là sự kiện kéo dài thêm vòng luân hôi. Coi chúng là sở hữu của ta trong đời 


3 ND: “Một” ở đây nghĩa là dứt 
19 


sống hiện tại cũng là một nhầm lẫn tai hại đáng sợ. Nói cách khác, họa hoạn tuệ là 
sự hiểu biết sâu sắc về khổ. Ham muốn bấu víu vào những uân này và hai loại 
dưỡng tố vô cùng mạnh mẽ. Ham muốn và khô đối chọi lẫn nhau. Trí thuộc quán 
thâm sâu về khổ hiểu một cách sâu sắc mười vòng luân chuyền của khổ cũng như 
những nỗi thống khổ liên quan đến đồ ăn phát triển lên tới cực điểm trong sự ham 
muốn được gọi là họa hoạn tuệ. 

Sau khi quán chiếu cái khổ nơi đó và nhận ra rằng không có chỗ trú ân an toàn 
thoát khỏi mười vòng luân chuyền của khổ cũng như không thê thoát ra khỏi các 
dục uấn và hai loại dưỡng tố được gọi là tội quá tuệ. Ngay cả Sakka, vua trời Đề 
thích, vị vua của sáu cõi trời cũng bị tóm chặt bởi ham muốn và mười vòng luân 
chuyên của khổ nảy sinh từ hai loại dưỡng tố. Nếu ta bị tóm chặt trong một vòng 
luân chuyên của khổ, ta sẽ không thê trốn thoát khỏi sinh hữu đời sau phát sinh từ 
chín vòng luân chuyên còn lại của khô. 

Khi tội quá tuệ chín muỗi, lúc đó thèm muốn, khát khao và sự bấu víu vào các 
dục uẫn và hai loại dưỡng tổ biến mắt. Hành giả, người đã thấy được thân thể là một 
đối tượng đáng ghê tởm, cảm thấy chán ghét nó cùng cực. Loại tuệ này được gọi là 
phiền yếm tuệ. Sau khi đạt đến phiền yêm tuệ, hành giả sở hữu tuệ minh sát hùng 
mạnh. Trong các giai đoạn trước đó ta chỉ có được tuệ minh sát yếu ớt. Có hai mức 
độ của tuệ minh sát, cụ thể là tuệ minh sát yếu ớt và tuệ minh sát hùng mạnh. 

Sau khi thành tựu phiền yêm tuệ, sự chú ý tới quần áo hay hình thức cá nhân 
cũng như ham muốn đối với đồ ăn của ta giảm bớt. Ta luôn bất toại, yêm thế và 
chăng bao giờ thực sự hạnh phúc. Ta không thể tìm thấy bất cứ sự hài lòng nào ở 
cảnh người hoặc cảnh trời. Ta muốn thoát ngay lập tức khỏi các uẫn của người và 
trời cũng như thoát khỏi ham muốn đối với hai loại dưỡng tố. Loại tuệ này được gọi 
là dục thoát tuệ (muñcitu-kamyatä-ñana). Nó có nghĩa là mong mỏi được giải thoát 
khỏi ham muốn, bấu víu và thèm khát đối với các uân và vật thực sau khi chết. Nó 
giống như cái mong muốn cắt đứt sợi dây đang treo lủng lắng một cái xác chó đang 
phân hủy lên cô ta vậy. Đây là tuệ liên quan tới khát khao chấm dứt sự bấu víu của 
ta vào các uân và hai loại đưỡng tố đang hiện hữu. Xác chó đang phân hủy cũng 
tương tự như cái thân này. Còn sợi dây thì giống như sự bấu víu của ta vào các uấn 
và các loại vật thực. 

Cả ba loại tuệ sau thuộc vào tuệ tri sâu sắc về khổ. Sau khi đạt tới tuệ đó, hành 
giả thấy khinh miệt cái thân cũng như các sắc pháp bên ngoài như sắc cảnh sắc — 
các màu và sắc cảnh thanh — các âm thính. Vị nam tử hay vị nữ nhân không còn 


hạnh phúc nữa. Lời nói và hành động của vị nam tử hay vị nữ nhân được thúc liễm. 


20 


Chán ghét các danh uấn, nhãn căn bị đè nén khuất phục. Còn với nhãn thức, ta 
không còn thiết nhìn bất cứ thứ gì nữa. Cũng vậy là nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức và 
thân thức. Ý căn cũng được kiểm soát nốt. Ngoài các Phẩm chất Cao quý của 
Buddha, Dhamma và Saủgha, vị nam tử hay vị nữ nhân không muốn quán chiếu bất 
cứ đối tượng trần tục nào nữa. Chỉ còn niềm mong mỏi và sự mong muốn được giải 
thoát khỏi các dục hữu và các uân. Tới lúc này ta lấy bốn mươi đề mục hành thiền 
như là: 

Các tập hợp sắc pháp (rũpakkhande) là thống khổ (dukkhato), là bệnh 
(rogato), là mũi tên (sallato), là không tốt (aghato) và áp bức (abhadhato), theo 
Patisambhidãmagøa (Đạo vô ngại giải) đây được gọi là quyết ly tuệ (patisaikhã- 
ñãna). Thèm muốn, khát khao và sự bấu víu vào cơ thê và đồ ăn, vào các đối tượng 
đáng ưa thích của trần tục và vào sáu loại thức bao gồm cả sở hữu tư và tất cả các 
danh uân được tiêu diệt tận sốc rễ nhờ quán chiếu đúng cách. 

Khi sự giải thoát khỏi dục hữu và khổ gây ra bởi vật thực là chắc chắn, vào lúc 
đó sợ hãi và khốn khổ chấm dứt. Hạnh phúc nội tâm được đạt tới. Không còn chút 
nào lo lắng hay đau khổ có liên hệ tới vật thực nữa. Tuệ quán, với tâm xả tuyệt đối 
khỏi các lo lắng và khốn khô về nỗi thống khổ liên quan đến các uân và các loại vật 
thực là hành xả tuệ (sañkharupekkha-ñäna). 

Tuệ thuận thứ (anuloma-ñãna) gồm có sự chuẩn bị (parikamma), sự đến gần 
(upacara) và sự thuận dòng (anuloma), những chặp tâm này đi trước sự kiện thành 
tựu Đạo trí (magga-ñaãna). 

Đạo Trí Siêu thế Thứ nhất 

Bốn loại Đạo trí thuộc vào nhóm Trí tuệ Siêu thế hay Trí tuệ Xuất thế gian. 
Trong bốn Đạo trí này, sau khi thành tựu Đạo trí Nhập lưu (sotãpatti-magga); lòng 
ham muốn đối với dục hữu (ham muốn đời sống ở cõi dục) và vật thực liên hệ với 
tưởng về sự thường hằng, quan kiến về sự thường hằng, tưởng về ngã và tà kiến về 
ngã, vốn là một phần của ham muốn — nguyên nhân thực sự của khổ, được nhồ tận 
gốc rễ một lần và mãi mãi. Từ đó trở đi hành giả không còn tà tưởng hoặc tà kiến về 
thường hằng và ngã liên quan tới các uấn và các loại vật thực. Lạc tưởng vẫn còn, 
nhưng lạc kiến thì không còn nữa. Tất cả tà kiến cũng ngừng lại và nhân căn để 
khiến ta phải tái sinh trong các cõi thấp kém đã bị cắt đứt hoàn toàn. Các nghiệp bất 
thiện trong quá khứ mất đi sức mạnh và sẽ không còn được lặp lại trong tương lai. 
Dù vị đó còn phải lang thang trong vòng luân hồi, vị nam tử hay vị nữ nhân không 
còn những phiền não thô tháo nữa, không còn có các hành đồng bắt thiện và không 


còn phải tái sinh ở các ác thú. Nêu tái sinh trở lại làm người, vị nam tử hay vị nữ 


ĐẠI) 


nhân không phải sinh ra ở những tầng lớp nghèo hèn hoặc tầm thường, vị ấy phải 
trở thành hoặc là người giàu sang quý phái hoặc là thành viên của gia đình hoàng 
tộc hoặc giai cấp thống trị. Nếu tái sinh ở cõi trời, vị nam tử hay vị nữ nhân sẽ 
không ở tầng lớp chư thiên thấp kém hoặc mang tà kiến. 

Tham dục đối với lạc tưởng sẽ vẫn còn đó. Vị thánh Nhập lưu không khác 
phàm nhân đối với vẫn đề hưởng thụ dục lạc ngũ trần. Nữ cư sỹ Visãkhä trở thành 
vị Nhập lưu lúc bảy tuổi. Vào những địp thích hợp, bà còn đeo món đồ trang sức 
nạm đá quý Mahalatapasãädhana có trị giá chín mươi triệu đồng vàng. Bà hưởng thụ 
dục lạc, sử dụng và cất trữ của cải như châu báu, vàng và bạc. Bà có mười người 
con trai và mười người con gái và hưởng thụ một đời sống tột đỉnh viên mãn. Ở 
khía cạnh này bà cũng giống những phàm nhân khác. Thậm chí ngay lúc này bà 
đang hưởng thụ đời sông xa hoa và cảnh thiên lạc tỉnh tế ở cảnh trời Nimmãnaratï 
(Hóa lạc thiên) nơi bà đang là Chính Hậu của Đức vua trời, Sunimmita. 

Khi thân kiến và hoài nghi (vicikicchã) đã được nhồ tận gốc rễ, nhân tái sinh 
ở những ác thú và làm phàm phu tầm thường (puthujjana) đã bị phá hủy. Bởi thế, vị 
thánh (ariya) không còn địp đề tái sinh trở lại thành một hữu tình khốn khổ, một 
người hay vị trời bậc thấp. Đời này qua đời khác, trí tuệ của vị đó chỉ có tăng 
trưởng dần lên mà thôi. 

CÂU HỎI: Vào các giai đoạn của họa hoạn tuệ, tội quá tuệ và phiền yếm tuệ, 
có phải các dục uân, vật thực và hỷ dục được quán chiếu là ghê tởm và đáng sợ? 
Sao có thê như vậy được nếu những thứ này được hưởng thụ ở mức độ tột đỉnh viên 
mãn bởi chư thánh Nhập lưu? Những lập ngôn này không phải là trái ngược nhau 
hay sao? 

TRẢ LỜI: Nếu một người mắc phải căn bệnh nặng mà ăn thịt bò, thịt lợn, gà 
hay cá, người đó có thê bị mù, điếc hoặc thậm chí vong mạng. Trong lúc điều trị 
bệnh, người đó không thiết ăn thịt và cá. Người ấy, sau khi thực sự khỏi bệnh nhờ 
chữa trị thuốc thang, từ bấy trở đi không còn chịu nguy hiểm khi ăn thịt và cá nữa. 
Người ấy lúc này có thể ăn chúng tùy thích. 

Căn bệnh nặng giống như ngã kiến về thân kiến (sakkãya-ditthi), là nhân căn 
để khiến tái sinh vào các ác thú. Món ăn ngon lành làm từ thịt và cá giống như ngũ 
uẩn của chúng sinh hữu tình và của chư thiên cũng như con người và thiên thực, 
những món đồ xa hoa và hỷ lạc. Sự tăng trưởng của những chứng bệnh và cơn đau 
trầm trọng có thê hủy hoại tứ chỉ và nội tạng của người kia cũng giống như mười 
vòng luân chuyền của khổ dẫn tới tái sinh ở địa ngục Avĩci (A tỳ). Lúc phương 


thuốc phát huy hiệu lực cũng giống như lúc đã bứng sạch thân kiến vốn đĩ ăn sâu 


22 


bén rễ từ trước và mười vòng luân chuyền của khổ. Ăn thịt và cá tùy thích sau khi 
khỏi bệnh cũng giống như việc hưởng thụ các nhân uẫn và thiên uẫn cùng với các 
loại dục lạc. Hãy ghi nhớ kỹ ví dụ này. 
Đạo Trí Siêu thế Thứ hai 

Đạo lộ Nhất lai (sakadägãmi-magøga) là trí siêu thế thứ hai. Vị Nhất lai có thể 
vứt bỏ các ô nhiễm thô tháo còn sót lại ở VỊ Nhập lưu. Vị nam tử hay vị nữ nhân, 
lúc này ở địa vị của một vị thánh Nhất lai, còn ít ô nhiễm hơn vị thánh Nhập lưu. 
Tuy vậy, vị nam tử hay vị nữ nhân đó chưa được giải thoát ra khỏi tham, sân và s1 
và vẫn hưởng thụ các món dục lạc như ngũ uân và vật thực. 
Đạo Trí Siêu thế Thứ ba 

Đạo lộ Bắt lai (anägami-magsa) là trí siêu thế thứ ba. Vào lúc đạt tới Đạo trí 
thứ ba này, ham muốn danh uẫn và sắc uân cũng như hai loại dưỡng tổ trong và 
ngoài đã được tận diệt cùng với nhân căn để của những khuynh hướng ngủ ngầm. 
Các dục uân không còn xuất hiện trở lại sau khi đời sống hiện tại chấm dứt do đã 
chất dứt ham muốn đối với các uân và vật thực. Vòng luân chuyền của tham dục 
được chấm dứt một lần và mãi mãi. Không còn cái khô đối với đoàn thực. Hữu tình 
đó phải chuyên sinh ở cõi Brahma (Phạm thiên) sau khi chấm dứt đời sống hiện tại. 
VỊ nam tử hay vị nữ nhân sẽ không bao giờ phải tái sinh trở lại ở các cõi dục giới. 

Sân hận và khổ tâm chấm dứt do đã diệt sạch ham muốn. Sau khi đạt tới Quả 
vị Bắt lai vị ấy giải thoát luôn khỏi mọi tức giận, lo lắng, sầu muộn trong kiếp sống 
hiện tại và các kiếp sống tương lai. Trạng thái tâm của vị ấy trong các kiếp sống 
hiện tại và tương lai chắc chắn vô cùng yên ồn giống như một hồ sen mát lạnh. Ham 
muốn đối với danh (arũpa) và sắc (rũpa) cùng sự thỏa thích trong quyền lực, vinh 
quang, những món đồ xa hoa, các uẫn và hữu ở các cõi Brahmä (Phạm thiên) vẫn 
còn được cảm nhận. Bởi thế, sự ham muốn đối với hai loại dưỡng tố chấm đứt một 
lần và mãi mãi khi vị đó đạt tới Đạo trí Bắt lai. Đỉnh điểm của trừ đạt tri được thành 
tựu. Yêu cầu tiến tu quán minh về đoàn thực chấm dứt vào lúc VỊ ây đạt tới Đạo lộ 
này cũng như toàn bộ các dục phiền não đã được chinh phục. 

Sự chấm dứt của khổ liên quan đến đoàn thực là có thể vào lúc nhồ bỏ tận gốc 
rễ cái nhân căn để của các dục uân và dục hữu. Nếu cái nhân căn để đó vẫn còn, ta 
chắc chắn, dù đang sinh sống ở cõi Brahmä phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasaññãnãsaññãyatana), vẫn phải quay trở lại mười vòng luân chuyên của khổ. 
Cái nhân căn để của các dục uân và dục hữu sẽ chấm dứt chỉ khi lòng tham đối với 
năm dục trưởng dưỡng được chấm dứt. Dục lạc đó sản sinh ra các dục uân làm khởi 


lên mười vòng luân chuyền của khổ liên quan tới đoàn thực. Nếu ta có thể thấy 


9% 


được cái khô đối với mười loại vật thực là thực sự hiện hữu, thì các dục uẫn và dục 
hữu khi đó cũng tỏ ra là đáng sợ. Cũng vậy là lòng tham đối với năm dục trưởng 
dưỡng. Dục lạc có thể bị loại bỏ. Sau khi loại bỏ dục lạc đó, cái nhân căn để của các 
dục uấn và dục hữu được tiêu diệt hoàn toàn và người đó không còn phải tái sinh trở 
lại làm một hữu tình ở một trong các cõi dục. Muốn làm sáng tỏ điều đó, Đức Phật 
dạy: 

“Kabalikare, bhikkhave, ahãre parIññãte pañcakamaguniko rãgo parIññãto 
hoti. PañcakamagunIke räge pariññate natthi tam samyoJanam yena samyoJanena 
samyutto ariyasävako puna imam lokam ãgaccheyya.” (Nidana-Vagøa Samyutta)* 

“Này, các tỷ kheo (bhikkhave); bốn loại vật thực (kabalikãre ahare) — được 
ăn, uống, nhai và nềm - phải được tuệ tri bằng biến tri (pariññãte). Nếu lòng tham 
(rãgo) đối với năm món dục lạc (pañcakãmaguniko) — sắc, thanh, khí, vị và xúc — 
được (hoti) tuệ tri (pariññãto); bị trói chặt bởi dục lạc (samyutto) bởi triền đó (yena 
samyojanena) hữu tình phải sinh trở lại (puna) bằng thai sanh (ägaccheya) vào thế 
giới này (Imam lokam); vị thánh đệ tử (ariyasävako) — người đã chấm dứt lòng 
tham gắn với ngũ dục — không còn (natthi) triền đó (tam samyojanam) để phải tái 
sinh vào các cõi dục”. 

Liên quan đến đoàn thực, có một câu chuyện trong kinh kê về cặp vợ chồng nọ 
giết và ăn thịt đứa con trai duy nhất của họ trong hành trình đầy gian khó vượt qua 
sa mạc. Câu truyện này được dùng đề mô tả vị thánh Bắt lai hoàn thành chức năng 
của tuệ minh sát ra làm sao. Theo câu chuyện, vào lúc trí Bắt lai thành tựu ta có thê 
hành xử đúng như câu chuyện đó nhờ trí tuệ minh sát đã viên mãn. Trạng thái tâm 
của chư thánh Nhập lưu và Nhất lai vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ham muốn đối với 
các lạc tưởng và như vậy không hành xử đúng như câu chuyện đó được. Họ chưa 
được giải thoát khỏi niềm vui thụ hưởng vật thực. Bất tất phải đề cập đến trạng thái 
tâm của phàm nhân về vấn đề này: 

Vợ chồng nhà nọ mang theo mình chỉ chút ít thực phẩm dự trữ và cậu con 
trai nhỏ trong cuộc hành trình đầy gian khó vượt qua sa mạc. Vào giữa cuộc hành 
trình thực phẩm dự trữ cạn kiệt. Họ chăng thể đi tiếp hoặc quay trở lại. Họ lâm vào 
tình thế vô cùng gian nan. Người cha của đứa trẻ nghĩ, “Nếu chúng ta tiếp tục đi 
tiếp theo lối này tất cả chúng ta cũng sớm mắt mạng. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc 
hành trình này chỉ khi chúng ta giết đứa con trai duy nhất và dùng thịt của nó làm 
đồ ăn. Như vậy chỉ duy đứa con của chúng ta phải chết. Lúc đó chúng ta mới tới 


được đích an toàn”. Ông ta nói thế trong lúc thuyết phục vợ mình. Người mẹ của 


! S11. 97 Kinh Thịt người con trai 


24 


đứa trẻ chăng biết làm gì khác ngoài việc chấp thuận. Không muốn tự tay sát hại 
đứa con đẻ của mình, họ lên kế hoạch để đứa con chết một cách tình cờ. Sau khi 
đứa con chết, họ cắt nó thành nhiều mảnh và ăn thành hai bữa một ngày trong suốt 
quãng đường cho tới khi họ tới đích. 

Trong câu chuyện này, việc giết đứa con duy nhất của họ là điều không thể 
tránh được. Cũng vậy là việc lên kế hoạch giết nó, thực hiện kế hoạch, chứng kiến 
cái chết, phân cái xác thành từng mảnh, ăn các mảnh thịt hai lần một ngày, cho 
chúng vào miệng, nhai vả nuốt chúng. Tất cả những hành động này được thực hiện 
với một tâm thế đầy sự ghê tởm. Việc tìm kiếm và nuốt xuống các vật thực cũng 
phải được thực hiện theo cùng một cách tương tự. Những ai đang vất vả nỗ lực 
kiếm sống cũng cần phải quán chiếu và suy gẫm kỹ về câu chuyện này. Làm giống 
theo như câu chuyện này là khả đĩ chỉ khi hành giả thành đạt trí Bất lai và hoàn tất 
tuệ quán về đoàn thực. 

Trong ba loại tuệ minh sát sâu sắc, loại thứ hai - thầm đạt tri là quan trọng 
nhất. Tuệ minh sát sâu sắc có nghĩa là việc đạt tới trí tuệ chỉ thành hiện thực sau khi 
tìm ra được cái nhân căn đề. Trí tuệ từng phần chưa thê được gọi là “pariññã”. Học 
Abhidhamma, quán chiếu, dạy và viết sách về vô thường, dựa trên các thứ lập luận 
tư duy chỉ là chức năng của trí đạt tới nhờ sự học hỏi. Chúng không giống như thâm 
đạt tri. Chúng cũng không phải là trí tuệ minh sát dựa trên sự thấy biết các pháp 
chân đề và đạt đến được nhờ suy gẫm và quán chiếu. Nếu trí tuệ thu được nhờ việc 
học hỏi được col là trí tuệ minh sát, thì nó được phân loại chỉ như là trí đạt tri. 

Pháp được chư tỷ kheo giảng dạy gồm có các chức năng là giáo thuyết - giảng 
pháp (desanä) và giáo giới — răn bảo (anusãsana). Lời dạy như “Sắc là vô thường, 
thọ là vô thường .v.v.” như trong kinh điển là các chức năng của giáo thuyết. Đúng 
với câu “Sắc là vô thường”, sự thôi thúc đạt tới độ thắm nhuần của trí tuệ nơi thính 
chúng về tính chất vô thường của các hiện tượng vật chất là chức năng của giáo giới 
tập hành (sự giảng giải và nhắc nhở thường xuyên liên tục). Chức năng của giáo 
thuyết được hoàn tất thậm chí chỉ bằng cách ghi nhớ. Chức năng của giáo giới tập 
hành chỉ hoàn tất vào lúc thành tựu trí tuệ minh sát (ND: khi đó sẽ được gọi là giáo 
giới thị đạo). Phải thực hành quán chiếu hàng ngày bằng những lý lẽ xác đáng và 
các hiện thực rõ ràng đang hiện hữu để nhận ra “Sắc là vô thường”. Trí tuệ sâu sắc 
về vô thường được thấu hiểu vào thời điểm hiện tại nếu sự tán hoại liên miên của 
cái được gọi là một thực thể, hay một vị hành giả trong lúc đi kinh hành ví dụ như 
đang giở hay đạp bước chân, được thấy biết rõ. Các tư thế oai nghi khác cũng phải 
được ghi nhận theo cách tương tự. 


ĐÀ 


Mục tiêu của giáo giới tập hành đã thực hiện xong vào lúc người nghe pháp tỏ 
ngộ chúng như thể nhìn thấy chúng bằng chính cặp mặt của vị nam tử hay vị nữ 
nhân đó. Những từ ngữ dùng trong giáo giới tập hành có thể viết lên hết hàng trăm 
trang giấy dù chỉ để diễn giải duy nhất một câu “Sắc là vô thường”. Đó là lý do tại 
sao những từ ngữ chính xác của giáo thuyết được lưu giữ trong các bài Luận có 
thâm quyền. Những từ ngữ của giáo giới tập hành thì lại không thể được nhắc đến 
trong đó. 

Trong Visuddhimagga, chương bàn về giáo giới tập hành được mô tả gồm sắc 
bảy pháp (rũpasattaka) và danh bảy pháp (nãmasattaka). Mặc dù những chủ đề này 
rất phức tạp, song với sự trợ giúp từ một vị thày có thâm quyền chúng vẫn có thể 
hiểu được. Ngày nay, thật khó để tìm ra một vị thày có thâm quyền và sẵn lòng giúp 
đỡ, một người có thê giải thích những vấn đề này một cách chỉ tiết. 

Chấm dứt phân tiến tu quán mình về đoàn thực. 

Ba Loại Danh Vật Thực 

Ba loại danh vật thực sẽ được giải thích ngay đây. Trong ba loại này, thức 
(viññãna) là nhân tố quan trọng nhất. Như vậy, sau khi đã giải thích xong dưỡng tố 
trước tiên, xúc thực (phassa) được giải thích ngay sau đó (là vì xúc vô cùng rõ rệt 
mỗi khi nó đánh vào đối tượng). Tư niệm thực sẽ được làm sáng tỏ sau xúc thực. Vì 
thế, thức thực (viññãnãhãra) được nhắc đến ở phần cuối mà không phải ở phần giữa. 

Theo trật tự về mức độ quan trọng của các chức năng của các danh vật thực, 
có thể sắp xếp như sau: 

I1. Thức thực (viññaãnahãra), 
2. Xúc thực (phassahara), và 
3. Tư niệm thực (manosañcetanähära). 

Ở đây lấy việc hoàn thành làm nhân tổ chính nên thức thực sẽ được làm rõ 
trước tiên. 

Trong ba loại danh vật thực, thức được định nghĩa là cái hay biết đối tượng. 
Tóm lấy các đặc tính đáng thèm muốn (ïttha) và không đáng thèm muốn (anittha) là 
nhiệm vụ của xúc. Công việc lấy ra các đặc tính dễ chịu và khó chịu từ đối tượng và 
chỉ đạo các sở hữu tâm câu sanh được gọi là tư. 

Giả dụ nếu không có thứ gì như là xúc, mà chỉ có thức nơi chúng sinh hữu 
tình, thì chúng chỉ biết đến hơi nóng mà không cảm thọ được bất cứ cơn đau đớn 
thống khổ và khó chịu khởi lên từ sự tiếp xúc với nó. Nếu chúng chỉ có mỗi xúc mà 


không có khả năng kiểm soát của thức, thì chúng không thể cảm nhận ngọn lửa của 


26 


địa ngục Avĩci. Chúng sẽ vô cảm như những khúc gỗ. Nếu chúng chỉ có thức và xúc 
mà không có tư, thì chúng không thể tạo ra bất cứ sự chuyên động của thân, khâu và 
ý do sự xúc chạm khó chịu với cái nóng kinh khiếp của ngọn lửa địa ngục. Ba loại 
hành động này sinh ra nhờ chức năng của tư. Đây là những khác biệt của danh vật 
thực có liên quan đến cơn đau. Bởi thế, hỷ lạc mà ba loại danh vật thực này đem tới 
loài người, chư thiên và chư Phạm thiên phải được hiểu cho đúng. 
Sự quan trọng của Xúc 

Trong thế giới này mọi hỷ và lạc khởi sinh nhờ xúc. Cũng vậy là ưu phiền và 
thống khổ. Nếu không có xúc trên đời, thì sẽ chăng còn bất cứ hỷ, lạc, khổ hay ưu 
chỉ nữa. Điều đó sẽ gây ra sự vắng mặt của ham muốn, tham luyến, giận giữ và ghét 
bỏ. Xảy ra tình trạng như vậy thì không một phiền não nào (ví dụ như hôn trầm) có 


thể khởi lên được. Điều này cho thấy sự quan trong của xúc. 


Tâm quan trọng của Tư 


Chính tư thúc đây thức và các sở hữu tâm câu sanh hướng tới các đối tượng 
khác nhau. Hãy thử quan sát bản chất bận rộn của tâm chăng hạn, nếu tóm được một 
đối tượng của tham, khi đó tư liền thúc đây thức và các sở hữu tâm câu sanh trở nên 
tham luyến. Nó thúc đây tâm hướng tới sự tham luyến. Trong lúc thưởng thức đối 
tượng, tư xua tâm đi xa hơn nữa hướng tới đối tượng của tham luyễn. Tương tự, 
năng lực của tư thúc đây tâm theo đuổi các đối tượng của sân hận và si mê. 

Ở phàm phu, nó rất yếu ớt khi làm những việc liên quan đến tín, tuệ, thí, giới 
và tu tiễn. Nó hạn chế, thúc đây, lùa và giục giã tâm một cách chậm chạp và yếu ớt 
khi hướng tới những hành động thiện. Nó cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ đến từ sự Suy 
gẫm về những hiểm nguy của việc tái sinh vào các khô cảnh trong vòng luân hồi và 
thấy trước được những quả thiện của nghiệp thiện, bởi vì tâm vốn thích làm những 
việc bất thiện. Theo ý chí của nó, tư thúc đây, lùa và giục giã tâm thật nhanh chóng 
hướng tới những điểm đến bắt thiện. Nếu điểm đến không đúng với sở thích của ta 


nó không làm vậy được. 


Hành Uân 
Hành uân (sankharakkhandhä) gôm năm mươi sở hữu tâm (cetasikäa) bên cạnh 
thọ và tưởng. Hãy xem xét ví dụ sau đây về sở hữu tư và bôn mươi chín sở hữu tâm 


trong sô năm mươi sở hữu tâm tạo nên hành uân. Giả dụ có bôn mươi chín chiêc sà 


ĐẠI, 


lan và chỉ có một chiếc tàu kéo. Những chiếc sà lan chất đầy hàng hóa và đồ buôn 
được đưa tới các bến khác nhau nhờ vào chiếc tàu kéo. Người quan sát sẽ thấy là 
chiếc tàu kéo nào đang kéo chiếc sà lan tương ứng ra giữa dòng sông. Nó sẽ đưa 
chiếc sà lan đó tới bến này hay bến kia. Giống ví dụ đó, đôi lúc sở hữu tư kéo sở 
hữu tham ra khỏi tâm căn — chỗ trú của thức, nó dẫn dắt tham hướng đến đối tượng. 
Đôi lúc nó di chuyển khỏi tâm căn để hành động cùng với sân và hướng tới đối 
tượng của sân. Hãy hiểu rõ bốn mươi bảy sở hữu tâm còn lại của hành uẫn theo 
cách tương tự. Sau sự chấm dứt và tán hoại của sắc uẫn được tạo ra từ các quả của 
các nghiệp quá khứ, nó sẽ thúc đây các pháp câu sanh nhận lấy một kiếp sống mới. 
Nó chấm dứt và các chức năng của nó dừng lại chỉ duy nhất vào lúc Bát Niết bàn 


(parinibbana). Đây là sự quan trọng của tư. 


Các ví dụ cho Ba loại danh vật thực 

Có ba người đàn ông; một người tìm hộp diêm và que diêm, người khác đánh 
chúng vào nhau để tạo ra lửa, người khác nữa dùng nó đề đốt cháy tất cả các ngôi 
nhà. Ba người đàn ông này giống như ba loại danh vật thực. Hộp diêm và que diêm 
giống như sáu đối tượng giác quan. Ngọn lửa từ đám cháy giống như vị nếm khó 
chịu. 

Người đàn ông thứ nhất thu nhặt cây mía. Người đàn ông thứ hai ép nước mía. 
Cây mía giống như sáu đối tượng giác quan. Nước mía giống như vị nếm dễ chịu. 

Một hữu tình có cả danh và sắc. Nói cách khác, vị nam tử hay vị nữ nhân có 
hai loại uân. Sáu loại thức là sáu thức môn. Sáu đối tượng tham dục xâm nhập vào 
tâm thông qua sáu thức môn. Nếu nó là đối tượng đáng ưa thích năng lực kiểm soát 
của xúc vào lúc đó sẽ lựa ra đặc tính đáng ưa thích từ đối tượng. Nó cũng lựa ra đặc 
tính không đáng ưa thích từ đối tượng không đáng ưa thích. Sáu loại tư chỉ đạo cả 
khu làng tâm thức (hệ quả) trải nghiệm các đặc tính đáng ưa thích và không đáng ưa 
thích. Không có một đặc tính tinh thần nào bị bỏ xót lại đăng sau. Tất cả phải cùng 
nhanh chóng ùa ra thưởng thức các đối tượng giác quan có liên quan. Thức và xúc 
cũng tham gia quá trình thưởng thức. Nếu những trạng thái tự nhiên của các hiện 
tượng này được thấy biết một cách khách quan, ta có thê đưa thêm nhiều thí dụ để 
làm việc đó. 

Đây là phần giải thích văn tắt liên quan đến trí đạt tri của ba loại danh vật 
thực. 


Trí đạt tri về Thức thực 


28 


ỞƠ phân này, thức thực sẽ được giảng giải. 
“inñane, bhikkhave, ãhäre pariiñfiate nãmaripam pariññatam hoi, 


nãmaripe pariñRate ariyasavakassa natthi kiñci ufari karaniyanti vadãämi. ”” 


“Các tỷ kheo! (bhikkhave) nếu thức thực (viññãne ahãre) được tuệ tri 
(pariññãte) danh và sắc cũng được tuệ tri (nãmarũpam pariññãtam). Với danh và sắc 
được tuệ trI (nama-rũpe parIññate) vị thánh đệ tử (ariyasaävakassa) không còn gì 
(natthi kiñc¡) nữa (uttari) phải làm (karanyam) trong việc thực hành đời sống phạm 
hạnh; như vậy (iti) ta tuyên bố (vadãmi)”. 

Đối với trường hợp của thức thực, nếu nhiệm vụ của trí tuệ đã được thực hiện 
xong khi đó không còn công việc đặc biệt nào khác còn phải làm bởi các danh pháp 
như xúc, thọ, tưởng, tư và những thứ tương tự hoặc bởi các sắc pháp như bốn sắc 
hiển và các sắc y sinh. Chúng tự động hoàn tất. Nếu danh và sắc được hiểu biết trọn 
vẹn, đời sống phạm hạnh (brahmacariyaväsa) mới được thực hiện đầy đủ. Không 
cần thiết phải tăng trưởng thêm giới, định và tuệ ở kiếp sống hiện tại nữa. Trong 
vòng luân hồi thậm chí các chức năng của giới, định, tuệ được thực hành bởi các vị 
ân tu và các tỷ kheo còn là nguồn cơn cho khổ và ưu. Trong vòng luân hồi, tiến 
trình sinh và tử triền miên mà sự khởi đầu và chấm dứt là bất khả tư nghị, những 
công phu đầy gian khổ đó đã được thực hành vô số lần trong vô số kiếp. Tuy vậy, 
chúng chưa được hoàn tất trọn vẹn nơi các vị ấn tu và các tỷ kheo chừng nào các 
ngài còn phải tái sinh ở các khổ cảnh và địa ngục do sự khiếm khuyết của các công 
hạnh nơi các ngài. Việc sống đời phạm hạnh chỉ chấm dứt nếu thức thực được tuệ 
tri và làm chủ. Khi đó ta thưởng thức sự giải thoát hoàn toàn khỏi vòng luân chuyển 
của khổ do phải sống đời phạm hạnh. Điều đó có nghĩa ta sẽ không còn phải biết 
đến bất cứ nỗi thống khổ và ưu tư nào nữa trong lúc nỗ lực hoàn thiện giới, định và 
tuệ bằng các hạnh đầu đà và giới tỷ kheo khác. 

Bản chất của Trí đạt tri 

Đối với trí đạt tri, “Người biết cái khổ của thức thực (ãhãram jãnãti); người 
biết nguyên nhân của thức thực (ãhãra samudayam jãnãti); người biết sự chấm dứt 
của thức thực (ãhãra nirodham jãnãti); người biết được con đường dẫn tới sự chấm 
dứt của thức thực (ahãra nirodha-gãminipatipadam jãnãti).”° 


Đây là ý nghĩa được giải thích đúng đắn và tuệ tri vào lúc thành tựu trí đạt tri. 


Š S.1.1. 97, Kinh Thịt người con trai 
5 M.i.48§, Kinh Chánh Kiên 


29 


Sự chấm dứt của khô đối với vật thực chính là vô vi Niết bàn - nibbãna. Niềm 
tin tưởng Niết bàn chắc chắn là có thật phải được đạt đến nhờ trí tuệ suy luận — tư 
tuệ (anumana-buddhn) vào lúc thành tựu trí đạt tri. Khi đó nỗ lực thực hành con 
đường dẫn tới sự chấm dứt của khổ đối với vật thực xứng đáng với tên gọi là thâm 
đạt tri và trừ đạt tri mới có thê được hoàn tắt. 

Thức thực gồm sáu loại: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và 
ý thức. Nhãn thức khởi sinh do sự tiếp xúc của sắc trần với nhãn căn. Nhĩ thức khởi 
sinh do sự tiếp xúc của thanh trần với nhĩ căn. Tỷ thức khởi sinh do sự tiếp xúc của 
khí trần với tỷ căn. Thiệt thức khởi sinh do sự tiếp xúc của vị trần với thiệt căn. 
Thân thức khởi sinh do sự tiếp xúc của xúc trần với thân căn. Ý thức khởi sinh do 
sự tiếp xúc của ý — thiện ý như tín, giới, tuệ và thí hoặc bất thiện ý như tham, sân và 
SI — VỚI ÿ căn. 

Đồng nhất các sắc trần tiếp xúc với nhãn thức trong hành động nhìn với ý 
niệm “Tôi thấy” chính là tà kiến. Cần phải hiểu là cái thấy và đối tượng được thấy 
là tách rời và khác biệt nhau. Tương tự là âm thanh với ta1, mùi với mũi, vị nếm với 
lưỡi và đối tượng xúc chạm như nóng, lạnh, mềm hoặc cứng (với thân thê). Ý niệm 
“tôi biết, tôi thấy” là thân kiến (sakkãya-ditthi). Những luồng tư duy hoặc sự hay 
biết đó cần phải được thấu hiểu bằng trí tuệ minh sát như là chức năng của tư duy — 
nó là chức năng tự nhiên của tư duy. 

Ở đây lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Cơ thê ví như căn bệnh bạch hầu. Sáu loại 
thức giống như vi khuẩn gây bệnh. Thức chỉ thuần túy là phần tinh thần và nó 
không có chất liệu vật chất. Nó khác với vật chất ví dụ như nhãn căn. Tuy nhiên, 
điều này phải được suy gẫm thận trọng bằng trí tuệ minh sát để có thể hiểu ra được. 

Các nhóm sắc pháp như mắt và tai phải được phân biệt rõ bằng cách phán 
đoán như thể chúng là những quả bong bóng trong suốt. Sáu loại thức phải được 
phân biệt bằng cách giả định chúng là những hình ảnh phản chiếu lên những quả 
bong bóng đó. Sau quá trình quán chiếu liên tục, bản chất thật sự của tâm sẽ được 
nhận biết chỉ khi trí tuệ minh sát trở nên sâu sắc vi tế. Song điều này không quan 
trọng dù nó có hiện ra như những cái bóng, giọt sương hoặc quả bong bóng. Điều 
đó được hoàn tất nếu quá trình nhìn, nghe, nếm, xúc chạm và tư duy được thấy biết 
như chúng thực sự là. Nếu đối tượng quán chiếu mang tính chất phán đoán là một 
đối tượng khác và quá trình nhận thức vẫn chưa thoát được khỏi thân kiến “tôi thấy” 
thì nó không phải là trí phân biệt pháp (dhammavavatthäna-ñãna). Điều này được 
hoàn tất nếu nó được nắm bắt, hiểu rõ và áp đảo bởi trí tuệ minh sát sau khi thoát ra 
được khỏi thân kiến “tôi thấy, tôi biết”. 


30 


Đó là lý do tại sao Đức Phật hướng dẫn các hành giả quán sắc uân như là 
đồng bọt, thọ uẫn như bong bóng nước và tưởng uẫn như ráng mặt trời khi được so 
sánh với các chất liệu khác nhau. Bằng những ví dụ đó Đức Phật chỉ rõ sự vắng mặt 
của một cái lõi, mà không có bất cứ sự đồng nhất nào về hình dáng. Nếu hình dáng 
được lấy làm đối tượng chính thì các trạng thái tâm như xúc và tư phải được quán 
chiếu như thể là thân cây vì hành uẫn được nhắc đến như vậy. Điều này là hiển 
nhiên với phần đông mọi người. Mục đích của ví dụ trên nhằm chỉ ra đặc tính sinh 
và diệt diễn ra vô cùng mau chóng. 

Bởi vậy, văn bản Chánh tạng (Pä]I trong) Mahaniddesa (Đại xiến minh) và 
bản chú giải Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) chép rằng: “Vijjuppädova äkãse, 
uppajjanti vayanti ea”. Nó có nghĩa là nhận biết được sự khởi lên và diệt đi mau lẹ 
của danh và sắc giống như việc nhìn thấy một nháng chớp trên bầu trời. 

Quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã chấm dứt tà kiến về thường, lạc và 
ngã, hữu tình, nhân hoặc linh hồn. Nếu chúng được thấy rõ là chúng chỉ tồn tại 
trong khoảng thời gian ngắn ngủi như một cái nhoáng chớp thì khi đó tính chất phi 
thực, vô thường, khổ và trống rỗng cũng như sự vắng mặt của hữu tình, người và 
linh hồn sẽ trở nên rõ rệt. Nếu điều đó được nhận biết thì chức năng hiểu biết của 
tuệ minh sát (vipassanã-pariãññã-kicca) được hoàn tất. Đó là lý do hình tượng cái 
nhoáng chớp được sử dụng ở đây. Danh và Sắc có thê sinh khởi và hoại diệt nhiều 
tỷ lần chỉ trong khoảng thời gian bằng cái nhoáng chớp. Những kiểu sinh khởi và 
hoại diệt như thế không thê được biết đến bằng trí óc của phàm phu. Sẽ chẳng có 
một tia sáng của trí tuệ minh sát nào nhá lên nỗi nêu một vật không thể phân biệt 
được được quán chiếu dù trong cả nghìn năm. Sẽ chỉ có vô minh khổ (sammoha- 
dukkha) mà thôi. Tại sao vậy? Chánh tạng Pãli đề cập các sở hữu tâm nảy sinh ra vô 
cùng mau chóng tới mức chúng khởi lên và diệt đi hơn hàng tỷ lần chỉ trong khoảng 
thời gian bằng cái nhoáng chớp hoặc bằng cái búng ngón tay. Riêng cái nháy mắt đã 
là chuyền động rất nhanh để người thường có thê nhận biết. Việc quán chiếu các sở 
hữu tâm khởi sinh hàng tỷ lần trong cái nháy mắt, theo kinh sách, là không thể thực 
hiện được. Danh pháp hiện ra và biến mất quá đỗi nhanh chóng như thực tế đã đề 
cập ở trên. Sự khởi lên và diệt đi nhanh chóng của danh pháp phải được rõ biết. Đây 
là sự thật quan trọng buộc phải được chấp nhận bằng niềm tin. 

Abhidhamma (Vi diệu pháp) được dạy bởi chư Phật Chánh đẳng giác đã 
thành tựu nhất thiết liễu trí (sabbaññuta-ñãna), vì vậy chúng ta không nên cố làm 
theo khi thực hành thiền tuệ đề nhận ra các đặc tính về vô thường, khổ và vô ngã có 


liên quan tới hiện tượng sinh khởi và hoại diệt trong một tiễn trình tâm ở nhãn môn 


3l 


chăng hạn. Đó chỉ là niềm khát khao hoản tất một nhiệm vụ vượt quá sức mình. Hãy 
lưu ý rằng thành tựu đó cách rất xa với thứ được tỏ ngộ bởi trí tuệ minh sát. 

Chấm dứt phân giải thích về bản chất của trí đạt trí. 

Vòng luân chuyển thứ nhất của Khô 

Khổ liên hệ tới thức thực thuộc vào mười vòng luân chuyền của khô đối với 
đoàn thực, mà chức năng nhiệm vụ của nó chỉ liên quan tới việc kiếm sống. Đó là 
việc thực hiện các công việc đi, đứng, nằm, ngồi (tứ oai nghi) một cách hăng say mê 
mải. BỊ tham lam thắng lướt, vài người nỗ lực để Ø1àu có, nỗi tiếng và có tầm ảnh 
hưởng trong xã hội. Hưởng thụ những hình ảnh, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm khả 
ái, họ đắm chìm trong tiệc tùng. Tuy nhiên, một số khác lại thực hiện những việc 
cao quý như làm thiện sự vì lợi ích cho chính họ trong những kiếp sống tương lai. 
Một vài người cố gắng đạt được sự giàu có và thành công của thế gian. Tóm lại, 
những thứ này được gọi là những mối bận tâm của kẻ vô tri (bãlussukka) bắt nguồn 
từ thức thực; xúc thực và tư niệm thực cũng phải được hiểu theo cách tương tự. Đây 
là vòng luân chuyền thứ nhất của khô. 

Vòng luân chuyển thứ hai của Khổ 

Những mối bận tâm của kẻ vô tri (bãlussukka) có thể được giải thích bằng 
định nghĩa đúng cú pháp như sau: 

“Balãnam ussukko balussukko”. 

Ussukko: Nó là mối bận tâm; bãlãnam: của những người chưa biết gì về Tứ 
Diệu Đế; iti: bởi thế, bãlussukka: nó được gọi là mối bận tâm của kẻ vô tri. Trong 
lúc tìm cầu và hưởng lạc những đối tượng của giác quan, sự giàu có và những món 
đồ xa hoa; men theo lối mòn đó mà có vô vàn mối hiểm nguy xuất phát từ cả bên 
trong lẫn bên ngoài. Đây là vòng luân chuyền thứ hai của khổ. 

Vòng luân chuyển thứ ba của Khổ 

Vòng luân chuyền thứ ba của khổ bắt nguồn từ thức thực là sự gia tăng các 
loại phiền não khác nhau nằm trong vòng luân chuyển thứ nhất và thứ hai của khổ. 

Vòng luân chuyển thứ tư của Khổ 

Vòng luân chuyền thứ tư của khổ là mười bắt thiện nghiệp khác nhau, như 
hành vi sát sinh, được thực hiện trong các kiếp quá khứ. 

Vòng luân chuyển thứ năm của Khổ 

Vòng luân chuyền thứ năm của khô là thứ nối liền với các đời sống trong quá 
khứ đó. Vòng luân chuyền của ô nhiễm chảy miết và đầy sôi động mà không có bất 
cứ sự gián đoạn nào dù chỉ trong một giờ đồng hồ ở sáu tầng trời dục giới. Vòng 


c 


luân chuyền đó còn hiện hữu liên quan đến các ác thú (các cõi thấp kém). Vẫn có 
những đám lửa của tham dục đối với danh và sắc ở cõi Brahmäã (Phạm thiên). Ngã 
mạn và các loại tà kiến sâu dầy gồm thân kiến, thường kiến và đoạn kiến được sinh 
ra từ thức thực. Chúng năm trong vòng luân chuyền của ô nhiễm liên quan tới vòng 
luân chuyên của khổ ở các ác thú. Đây là phần giải thích ngăn ngọn về sự thật thứ 
nhất về khô, hay thâm đạt tri, đúng theo câu: “Người biết cái khô của thức thực”. 
Thẩm đạt tri và Tuệ minh sát về Thức thực 

Thẩm đạt tri bao gồm sự tỏ ngộ hay hiểu biết sâu sắc về vô thường, khổ và vô 
ngã. Đối với sự hiểu biết sâu sắc về vô thường, thân thức trải khắp toàn thân. Nó đi 
cùng với cảm thọ lạc và cảm thọ khô. Điều này sẽ được khảo sát trước tiên. 

Trong hai loại thân thức, loại thân thức dễ thấy biết hơn câu sanh với khổ thọ. 
Do vậy, thân thức câu sanh khổ thọ sẽ được khảo sát trước. Nếu bất cứ bộ phận nào 
của cơ thể, như lưng chăng hạn, bị đâm bằng một vật sắc nhọn thì cảm thọ đau đớn 
mãnh liệt sẽ được cảm nhận cho tới khi vết thương được chữa lành, khi đó cảm thọ 
đau đớn biến mắt. Dù thọ được coi là nhân tố chính, song cả bốn danh uẫn cũng 
cùng đồng thời khởi lên và diệt đi, cũng vậy là ba loại danh vật thực. 

Khi bốn danh uân khởi lên ở cùng một chỗ chúng vắng mặt ở những phần 
khác của cơ thê vốn theo lẽ tự nhiên chỉ có sắc uân. Các danh uẫn khởi lên ở một bộ 
phận trên cơ thê trong khi sắc uân thì lắp đầy toàn bộ cơ thể. Vì các danh uân khởi 
lên và diệt đi vô cùng mau lẹ nên chúng bị lầm tưởng là cùng hiện hữu với mắt, tai 
và trái tìm. Vào lúc kinh qua cơn đau, mắt thì đang nhìn các hình ảnh còn tai thì 
đang nghe các âm thanh, giả dụ như tiếng người nói. Trái tim, ý căn, cũng đồng thời 
hay biết về cơn đau đó. Tốc độ mau lẹ của sự biến đổi, sinh khởi và hoại diệt là 
không thê phát hiện hay nhận biết đúng như lời dạy: “Có hàng tỷ sự sinh và diệt chỉ 
trong cái nháy mắt”. Việc phân tích bản chất của bốn danh uẫn tại bộ phận cơ thể bị 
tồn thương như sau: 

Biết sự tốn thương là thức uấn; đau là thọ uẫn; ghi nhận sự xúc chạm là tưởng 
uân. Theo cách đó chúng xảy diễn và có thể tái hiện trong ký ức kế cả khi cơn đau 
đã biến mắt. Sự có mặt của xúc là rõ rệt khi sở hữu thọ có mặt. Cơn đau kéo dài liên 
miên là công việc của sở hữu tư. Sở hữu xúc và sở hữu tư thuộc hành uẫn. Cũng vậy 
là sở hữu nhất điểm, sở hữu danh mạng quyền và sở hữu tác ý. Tất cả đều là bốn 
danh uân. Nhóm các sắc pháp sinh khởi lên làm bộ phận cơ thể đó bị đau đớn chính 
là sắc uân. Cả thảy có tất cả năm uẫn. Trước lúc bị chắn thương, ở bộ phận cơ thể 
đó chỉ có sắc uân. Bởi vậy, chỉ duy nhất cái tên “khô thọ” được sử dụng. Thức uân 


được hiên bày qua cái biệt thuân túy vê sự xúc chạm đau đón. 


cX 


Ở đây, lúc thực hành quán chiếu cơn đau, cơn đau phải được xem xét như 
những bong bóng nước đang phông lên do sự có mặt của những giọt mưa đúng như 
lời dạy, “vedanä bubbulñpamäã”, thọ như thủy bào, bài pháp lẫy thọ làm nhân tố 
chính”. Trí tuệ thu được nhờ quan sát các hiện tướng tự nhiên là tốt nhất. Trừ phi 
cảm thọ đau hiện ra bằng một hình ảnh rõ rệt thì việc quán chiều cơn đau mới được 
xem là thực hành đúng cách bằng không thì nó vẫn chưa thoát ra khỏi thân kiến hay 
được gọi là “tôi cảm thấy đau”. 

Tuệ quán là nhiệm vụ của tuệ tri (ñana-dassana) và là thứ được nhận biết bởi 
việc tự chứng ngộ (sanditthika). Bởi thế, hình ảnh đó phải hiện ra như hình ảnh 
được nhìn thấy bằng mắt như trong trường hợp nhãn thức được quán chiếu. Trong 
lúc thực hành tuệ quán, phải phản vấn xem nhãn thức với ý niệm trong đầu là “tôi 
thấy” có xuất hiện hay không. Nếu nó vẫn xuất hiện thì cần biết nhãn thức vẫn chưa 
được hiểu biết đúng đắn. Nếu đặc tính này đã vậy thì các đặc tính khác cũng phải 
tương tự. Nếu bản chất của thọ được nắm bắt thì sự khởi lên và diệt đi của nó cũng 
được nắm bắt bằng tuệ quán. Giống như ý thức về “tôi thấy”, “tôi nghe” và vân vân, 
bản chất thực sự của chúng gắn chặt với tham, ngã mạn và tả kiến. Bản chất thực sự 
của chúng phải được tỏ ngộ bằng trí tuệ minh sát. Việc các trạng thái tâm có hiện ra 
hay không cũng không mấy quan trọng. Trong lúc cảm nhận cơn đau gây ra bởi một 
chắn thương, cảm thọ rất nổi bật và gắn với suy nghĩ “tôi bị đau”. Thức thì không 
“tôi biết”. Khi quán chiếu cảm thọ 
hành giả phải bắt được khoảnh khắc mà thức nhận ra cảm thọ. Thậm chí cảm thọ bị 


quán chiêu thành thức cũng không sao cả. Trong sô các sở hữu tâm khởi lên và diệt 


nôi bật được như vậy, nó không găn với suy nghĩ 


đi cùng lúc, chỉ cần quan sát cảm thọ nào rõ rệt nhất, vậy là đủ. Đây là cách quan sát 
bản chất tự nhiên (của cảm thọ). 

Đáy là cách quan sát trạng thái tự nhiên. 

Trí tuệ thấu hiểu về sinh khởi và hoại diệt 

Đây là cách hiểu về tiến trình sinh khởi và hoại diệt vào lúc bốn danh uẫn, 
được gọi chung là cơn đau, khởi lên liên tiếp ở phần cơ thể bị chấn thương. Cơn đau 
không hiện hữu trước lúc chấn thương. Nó thình lình xuất hiện bởi chắn thương đó. 
Cơn đau vắng mặt bốn danh uân cũng vắng mặt. Chúng không chuyên qua bắt cứ 
chỗ nào khác. Nhiều người bị đánh lừa bởi sự xuất hiện và biến mất của cơn đau, 
những người này cho rằng thức luôn luôn hiện hữu nơi thân thể. Cơn đau nảy sinh 
khi chân thương xảy ra. Khi chắn thương biến mắt, cơn đau xuất hiện ở các bộ phận 


khác. Sự chấp thủ vào thường tưởng và ngã tưởng vô cùng bền chặt, bởi vậy, những 


7 S11. 140, Kinh Bọt nước 
34 


hành giả đó cần được chỉ dạy kỹ càng để hiểu rõ các danh uân chỉ là những vị khách 
lạ xuất hiện tại phần cơ thê bị chắn thương đó và rồi những vị khách này lại ra đi từ 
cùng một chỗ đó. Nếu sự kiện này được thấu hiểu những sự kiện khác cũng sẽ được 
thấu hiểu, song không nên coi đây là một việc dễ làm. Việc này với người lợi căn sẽ 
dễ làm hơn so với người độn căn. Dù rằng khổ thọ được nhận thấy dễ dàng và rằng 
lạc thọ có thê khó được nhận ra hơn khô thọ một chút. Rồi rằng lạc thọ có thê được 
nhận thấy dễ đàng; song sẽ khó khăn hơn thế rất nhiều để nhận biết nhãn thức, nhĩ 
thức, tỉ thức, thiệt thức và vân vân khi chúng câu sanh với xả thọ. 

Đó là lý do vì sao xả thọ được nhắc đến trong Cũlavedalla SuttaẺ (Kinh Tiểu 
Phương Quảng): 

“A dukkhamasukhã vedanäa ñãnasukhã aññaãnadukkhä”. 

“Đối với bất lạc bất khổ thọ, thì có trí là lạc, vô trí là khổ.” 

Theo các chú giải, rất khó để quán chiếu và nắm bắt xả thọ. Nhờ phương pháp 
“tìm dấu chân hươu” (migapadavalañjana) sự có mặt của cảm giác trung tính nằm 
giữa lạc thọ và khô thọ chỉ có thể được năm bắt bằng sự suy luận. Trong năm loại 
thức, nhãn thức câu sanh xả thọ rất khó đề nhận biết. Nó khởi lên liên tiếp VỚI Các 
chức năng rất đa dạng và phong phú. Sự chấp thủ vào thân kiến “tôi thấy” vốn dĩ đã 
ăn sâu bén rễ. Công việc tách rời thân kiến ra khỏi nhãn thức, dù bằng trí tuệ minh 
sát, cũng khó tựa như việc giằng con mồi ra khỏi miệng cọp hoặc miệng sư tử. Rất 
dễ để hình dung sự hiện lên và biến mất đi của những hình ảnh phản chiếu trên quả 
bong bóng. Tương tự, sự khởi lên và diệt đi của nhãn thức phải được giải thích bằng 
sự khởi lên và diệt đi của các sắc pháp ở các cơ quan cảm giác. Việc so sánh sẽ trở 
nên thật dễ một khi hành giả đã năm rõ sự khởi lên và diệt đi của các sắc pháp ở các 
cơ quan cảm giác. Ý nghĩ “tôi thấy” hiện ra sau khi tiến trình tâm ở nhãn môn và ý 
môn vừa diễn ra. Nhãn thức và những tiễn trình tâm về đối tượng được kết nối lại 
thành một thực thê duy nhất được biểu hiện bằng ý nghĩ “tôi thấy”. 

Nhiệm vụ của trí tuệ minh sát là loại bỏ sự chấp thủ đó vào thân kiến. Bởi vậy, 
hành giả cần phải quán chiếu nhiều nghìn tiến trình tâm đang diễn ra liên tiếp — cả 
nhiều nghìn tiến trình tâm này hợp lại với nhau chỉ để tạo ra một tâm thức duy nhất 
được biêu hiện bằng ý niệm “tôi thấy”. Tuy nhiên, dù sự chấp thủ vào ý niệm “tôi 
thấy” có dừng lại và biến mắt, điều đó cũng không quan trọng. Các pháp quán khác 
cũng tương tự. Các học giả Vi diệu pháp rất thành thạo với các phương pháp phân 


loại các tiễn trình tâm theo kinh điển do họ nghe đi nghe lại các bài giảng về sự sinh 


$ M.i.303. Không tìm thấy trong Kinh Đại phương quảng như đề cập ban đầu (ed.) 
SA) 


(uppãda), trụ (thiti) và diệt (bhañga) của tâm hộ kiếp vừa qua (atftabhavañga), tâm 
hộ kiếp dứt dòng (bhavañgupaccheda) và ngũ môn hướng tâm (pañcadvärävajjana), 
họ có thể hiểu các loại tâm đúng như bản chất thực sự của chúng bằng tư duy logic. 
Tuy nhiên hiểu biết này không phải là trí tuệ minh sát, nó còn cách rất xa với trí tuệ 
minh sát. Ấy vậy vẫn có người tin tưởng và dạy là có thê thực hành thiền tuệ đúng 
đắn chỉ nhờ hiểu biết rõ về những tiến trình tự nhiên ngắn ngủi (của tâm). Tất nhiên 
là họ hoàn toàn chăng hay biết được những chân lý trọng yếu và chân xác, họ nói 
chỉ dựa trên quan điểm của riêng họ mà thôi. 

Lẫy một câu chuyện làm ví dụ. Vị học giả Vi điệu pháp giống như một ông 
dược sỹ tài ba sống ở Rangoon hoặc Mandalay. Ông ta bày cơ man các loại thuốc 
đắt tiền trong cửa hàng của mình. Ông ta có thê bán bất cứ loại thuốc nào với số 
lượng không giới hạn. Song ông ta không có kiến thức khám chữa bệnh. Ông ta có 
hơn hàng nghìn các loại thuốc có thê chữa cùng một thứ bệnh mà chính bản thân 
ông có thể cũng đang mắc phải nhưng ông không thể tự chữa mình khỏi bệnh do 
thiếu kiến thức chuyên môn. Hành giả, người có kiến thức sâu sắc về xúc, thọ hoặc 
tư thì lại khác, vị ấy giống như một ông bác sỹ có thể chữa khỏi cho nhiều trăm 
bệnh nhân chỉ bằng cùng một thứ rễ cây có được dụng trị bệnh rất hữu hiệu. 

Hãy xem xét câu chyện sau về ngài Đại trưởng lão Potthila được nhắc đến 
trong Chú giả kinh Pháp cú. Ngài thông suốt Tam tạng và đã ghi nhớ giáo pháp của 
sáu Đức Phật trong quá khứ - Vipass1 (Tỳ-Bà-Khi), Sikhr (Thi-Khí), Vessabhũ (Tỳ- 
Xá-Phù), Kakusandha (Câu-Lưu-Tôn), Konagamana (Câu-Na-Hàm) và Kassapa 
(Ca-Diếp). Vào thời Đức Phật Gotama (Thích Ca), ngài đã học thuộc lòng tất cả 
tạng Kinh, Luật, Luận và nổi danh là một bậc Tipitakadhãra (bậc thông thuộc Tam 
Tạng) và là một vị tỷ kheo được nhiều người biết đến ở tu viện Jetavana. Lúc ngài 
muốn học thiền ngài tìm tới các vị thày và xin học với họ bằng lòng thành kính 
nhưng không vị nào nhận ngài làm học trò vì họ kính trọng ngài. Cuối cùng ngài 
được một sa đi nhỏ tuổi vừa mới đắc Quả A-la-hán truyền dạy phương pháp tiến tu 
quán minh. Trước đó ngài bị Đức Phật gọi là Tuccha Potthila, “Potthila rỗng tuếch”. 

Những học giả Vi diệu pháp nào thiếu trí tuệ minh sát thì cũng giống như ông 
dược sỹ có một lượng lớn hùng hoàng và thư hoàng. Hành giả người có kiến thức 
sâu xa về xúc thực và đoàn thực khác thì giỗng như một nhà luyện kim có thể luyện 
hùng hoàng và thư hoàng thành vàng hoặc bạc. Tuy nhiên, nhờ công việc của các 
học giả Vi diệu pháp mà Abhidhamma Pitaka (Tạng Luận) vẫn còn có mặt tới ngày 
hôm nay. Công việc của các vị học giả Vi diệu pháp từ trước tới nay vẫn luôn vô 


cùng hữu ích trong thời kì Giáo huấn của Đức Phật. 


36 


Đây là lời giáo giới dành cho các trí giả cần phải tỉnh táo và khôn khéo trong 
việc nghiên cứu VI diệu pháp của họ. 

Trong trường hợp chấn thương đã nói ở trên, sự hiểu biết về tiến trình khởi lên 
diệt đi và sự đổi mới của bốn danh uẫn là rất hữu ích. Nó có thể giúp hành giả thoát 
ra khỏi nhận thức sai lầm cho rằng các danh uẫn kéo dài liên tục từ lúc một người 
được thọ thai. Hiểu rõ ràng và khách quan về sự chấm đứt của sự sinh khởi ở thời 
điểm hiện tại có thê chấm dứt nhận thức chấp nhận tính tương tục của các danh uân 
từ quá khứ tới thời điểm hiện tại. Thấu triệt được sự hoại diệt ở khoảnh khắc hiện 
tại có nhiều lợi ích, nó vô hiệu hóa thường tưởng. Bốn danh uân là vô thường và 
chúng chấm dứt. Điều này được tỏ ngộ ngay khi sự hoại điệt của bốn danh uấn được 
thấy biết hoàn toàn và đi đến kết luận là bốn danh uân không thể kéo dài dù chỉ 
trong khoảng thời gian bằng cái nháy mắt. Bởi vậy nhận thức về tính tương tục đó 
biến mắt. 

Sự thật là khổ thọ không thể kéo đài dù chỉ trong cái nháy mắt, nó ở trạng thái 
thay đôi liên tục; sự thật này được thấy biết nếu cảm thọ được khảo sát một cách kỹ 
lưỡng. Trước khi cơn đau chấm dứt hoàn toàn, ở phần cơ thể bị chắn thương cơn 
đau khởi lên và diệt đi nhiều triệu lần, điều này cần phải được thâm hiểu và nhận 
biết tùy vào khả năng riêng của mỗi hành giả. Hành giả sẽ có thê cả quyết các cảm 
thọ không thể kéo dài dù chỉ trong cái nháy mắt. 

Trong trường hợp của khổ thọ, khi hành giả nhận ra sự chấm dứt của tiến trình 
khởi lên và diệt đi của cảm thọ mỗi khi tiếp xúc với đối tượng, hành giả hiểu ra các 
danh uân như thức và tư quả thực là những vị khách lạ chợt đến tại cùng một chỗ và 
vào cùng một thời điểm. Vào lúc cơn đau biến mất, tất cả những vị khách lạ này 
cũng chợt đi mất tại cùng một chỗ và cũng tại cùng một thời điểm. Hành giả thực sự 
có thê hiểu ra các danh uẫn từng phân, từng phần một đang chết đi và biến mắt như 
thế nào bởi vì chúng là vô thường. Từ giờ trở đi, vào thời điểm xúc chạm với đối 
tượng các danh uân sẽ hiện ra nói tiếp nhau hết lớp này tới lớp khác. Xuất hiện ở 
đâu thì chấm đứt ở đó. Toàn bộ hoặc phần nào đó của các danh uẫn sẽ được hình 
dung ra nhờ trí tuệ ở các kiếp sống đời sau nếu như chúng được thấy biết theo cách 
chúng được thấy biết trong kiếp sống hiện tại. Hành giả cũng sẽ có thể quán chiếu 
vô số chúng sinh và vô số thế giới theo cùng một cách. 

Đây là phần giải thích y cứ theo giáo giới tập hành nhằm thiết lập một cách rõ 
ràng tuệ minh sát thâm sát vô thường được chứng ngộ vào lúc thân thức câu sanh 
khổ thọ được thấy biết. 


37 


Nếu hành giả không nhận diện được thân thức câu sanh khô thọ đang có mặt ở 
một bộ phận cơ thể vị ây nên chuyên sự chú ý sang bộ phận khác. Mỗi phần của các 
bộ phận được tập trung quan sát không được phép nằm quá gần những phần còn lại. 
Lẫy ví dụ như cơn đau đang nỗi lên ở lòng bàn chân phải. Việc quan sát phải được 
thực hiện để sao cho hành giả năm bắt được sự chấm dứt của tiễn trình khởi lên và 
diệt đi của cảm thọ đúng như với bản chất của biểu hiện tâm lý đã được nói ở trên. 

Rồi việc quan sát cần được tiến hành bao gồm lòng bàn chân trái, lòng bàn tay 
phải, lòng bàn tay trái và cứ tiếp tục theo cách như thế. Các cảm giác đau đớn khác 
nhau phải được khảo sát và hiển bày rõ rệt ví dụ như cơn đau răng, cơn đau đầu. sự 
khởi lên và diệt đi của cái nóng ở quả tim, ở phổi và vân vân. 

Hành giả cũng phải tầm soát tiến trình khởi lên và diệt đi của cơn ngứa, cảm 
giác tê bì và cơn đau ở những vùng khác nhau ở tứ chỉ. Thiền sư giảng giải càng kỹ 
lưỡng về phương thức khảo sát những cơn đau xuất hiện ở khắp cơ thê, thiền sinh 
nắm bắt càng rõ ràng hơn bản chất thực sự của chúng bằng trí tuệ. Sau khi đã khảo 
sát thân thức câu sanh khô thọ tại mỗi phần cơ thể, năm loại thức còn lại cộng với 
thân thức làm thành tổng cộng sáu loại thức cùng với các sở hữu tâm sẽ được kinh 
nghiệm bằng cùng một phương pháp. Tà kiến “tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, tôi đau, 
vân vân” sẽ được loại bỏ vĩnh viễn. 

Chấm dứt phân giải thích trí tuệ hiểu biết về vô thường. 

Lạc thọ phải được tầm soát tiếp sau khổ thọ. Hỷý hay lạc (sukha) được cấu tạo 
nên do sự văng mặt của cảm thọ đau đớn và do sự có mặt của cảm thọ khoan khoái. 
Điều kiện để thân và tâm giải thoát khỏi cảm thọ khổ được gọi là sự văng mặt của 
khổ (midukkhasukha). Nó là lạc bởi sự văng mặt của cảm thọ khổ. Cảm thọ lạc 
không thật rõ rệt. Chức năng của thân thức hay sự hay biết suông về sự xúc chạm là 
rất dễ nhận biết. Loại lạc thọ đáng lưu ý sẽ được bàn đến trước tiên. Những ví dụ 
như việc tắm rửa bằng nước mát vào một ngày oi bức, quạt mát, ra ngoài trời hít thở 
không khí trong lành; sưởi âm vào hôm trời lạnh, tắm nẵng và được bàn tay mềm 
mại xoa bóp sẽ được dùng đề giải thích tùy theo năng lực tiếp thu của thính chúng. 

Đây là các cách giải thích. Một vùng da có kích cỡ bằng lòng bàn tay bị bỏng 
được lấy ra dùng trong ví dụ xả nước mát vào vùng bị bỏng. Sự thay đổi liên tục của 
cảm giác bỏng rát, sự biến mất của cơn đau gây ra bởi hơi nóng và sự khởi sinh của 
cảm giác mát mẻ đễ chịu ở vùng da đó cần phải được lưu ý đến. Sau khi lớp nước 
xả lên tay bốc hơi, cái cảm giác dễ chịu gia tăng thành từng đọt, từng đợt một. Cách 
mô tả thành từng đoạn như vậy nên được áp dụng ở đây. Các yếu tô của cảm thọ 


phải được khảo sát ngay lúc đó. Mọi sự chấm dứt của tiến trình khởi lên và diệt đi 


38 


đang diễn ra liên tục phải được hiểu biết một cách khách quan ở ngay khoảnh khắc 
hiện tại. Các phương pháp giảng dạy và nhắc nhở thường xuyên liên tục (giáo giới 
tập hành) cũng phải được thực hiện đúng như ở chương trước. 

Thực hành quán chiếu một phần của cơ thê rồi mở rộng vùng quán chiếu này 
ra toàn bộ cơ thể trong vòng tái sinh và thực hành cách quán chiếu tương tự lên tất 
cả chúng sinh hữu tình khác cũng phải được thực hiện đúng theo các phương pháp 
đã đề cập ở trên. Sau khi nhận ra các lạc thọ dễ thấy: các xúc chạm vi tế vào lúc cơ 
thê chạm phải miếng vải, tắm thảm, lá cây và các món đồ khác cũng sẽ bất chợt sản 
sinh ra các cảm thọ dễ chịu và cũng sẽ được hiểu biết đầy đủ. Công phu quán chiếu 
mỗi điểm riêng biệt tùy theo năng lực trí tuệ của hành giả có thể giúp hành giả 
mường tượng ra (lạc thọ) một cách rõ rệt. 

Chẳm dứt phần giải thích trí tuệ thấu hiểu về sinh khởi và hoại diệt. 

Thiệt thức cầu sanh hỷ 

Thiệt thức câu sanh xả thọ và chức năng của cảm thọ rất khó đề nhận biết. 
Việc khảo sát thiệt thức phải được tiễn hành bằng sự nhận thức cũng như bằng tiễn 
trình tâm thì mới có thê xác định được các vị nếm là đáng ưa thích hay không đáng 
ưa thích ví dụ như vị ngon, ngọt, đẳng hay cay khi chúng có mặt ở các loại thức đến 
kế sau đó. Chức năng của thức rất rõ ràng. Cái hay biết về vị ngọt hay vị đẳng là rất 
rõ ràng. Sự biến mắt hoàn toàn của nó cũng thật rõ ràng. Việc quyết định vị nếm là 
đáng ưa thích hay không đáng ưa thích trở nên rõ ràng nhờ sự có mặt của các loại 
thức đến kế sau đó. Điều này thật đúng khi nói răng răng tất cả mọi cảm thọ được 
sinh ra cùng lúc và được thụ hưởng bởi thiệt thức. Điều quan trọng là phải nhận ra 
TÕ ràng sự chấm dứt của hiện tượng khởi sinh và hoại diệt của các danh uấn này. 
Giáo giới tập hành nên được hiểu theo các cách được đề cập ở các phần giải thích 
phía trên về hai loại thân thức (nghĩa là thân thức câu sanh khổ thọ và thân thức câu 
sanh lạc thọ). Sự khởi lên và diệt đi như vậy phải được quán chiếu vào lúc đường, 
mật, nước cốt chanh và các loại đồ ăn, thức uống cùng với các loại vị nếm khác xúc 
chạm vào bề mặt lưỡi. 

Chấm dứt phân giải thích về thiệt thức. 

Tiến trình sinh và diệt nổi lên liên tiếp của các thứ mùi dễ chịu và khó chịu 
liên quan tới hai loại tỷ thức (dễ chịu và khó chịu) cần phải được hiểu biết rõ ràng. 
Nhĩ thức cũng nên được quán chiếu theo cách tương tự. Nhĩ thức rất tỉnh tế còn thân 
kiến bám lấy nhĩ thức thì rất kiên cố. Thật vô cùng khó để từ bỏ nhận thức sai lầm 
như “tôi nghe”. Trong bất cứ trường hợp nào loại tà kiến đó đều sẽ bị chặt đứt nhờ 


sự tỏ ngộ về sự châm dứt của các tiên trình sinh và diệt bao gôm cả các sở hữu tâm. 


39 


Các suy nghĩ như “tôi khỏe, tôi Ốm, tôi cảm thấy nóng, tôi cảm thấy hơi nóng, tôi 
ngứa, tôi cảm thấy đau, tôi thấy tê bì, tôi chắng cảm thấy gì cả,” và vân vân liên 
quan đến hai loại thân thức thì nhiều vô kể, nhưng chúng cũng dễ bị loại trừ do đặc 
tính dễ được nhận ra của cảm thọ mà chúng sở hữu. Đối với tỷ thức, ngọn lửa địa 
ngục của tà kiến như “tôi cảm nhận vị ngọt, hay chua, nó có vị ngon hay đở” cũng 
như là “tôi ngửi thấy mùi hôi và tôi ngửi thấy mùi thơm”, rất dễ để dập tắt. Ngọn 
lửa địa ngục như “tôi nghe” trở nên rất khó để phân biệt ở nhĩ thức. Ngọn lửa dữ 
như “tôi thấy nó, tôi nhìn nó hoặc tôi liếc qua nó” liên quan tới nhãn thức bùng cháy 
dữ dội. Sự sáng tỏ tùy thuộc vào việc thiền sư khéo truyền tải kiến thức ở mức độ 
nào nào khi chỉ dẫn thiền sinh. Ngoài ra trí tuệ minh sát sẽ chỉ có thể dập tắt được 
các ngọn lửa (của tà kiến) nếu quá trình hình dung được thực hiện một cách có hệ 
thống. 

Những học giả Vi diệu pháp với các tác phẩm lý thuyết mang đậm tính hàn 
lâm của họ được đặt trên nền tảng của lập luận tư duy logic về phạm vi trí tuệ của 
Bậc toàn tri thì không liên quan chút gì đến trí tuệ minh sát. Điều này đã được nhắc 
đến rồi. Sự chấp thủ vào ý niệm như “tôi thấy”, như đã được nói ở trên, giống như 
một ngọn lửa địa ngục. Nếu thân kiến được loại bỏ, các cánh cửa dẫn đến các khổ 
cảnh được đóng lại. Hạt giống và rễ của tất cả mọi khổ đau bị phá hủy. Gân cốt và 
rường cột của những kiếp sống bất hạnh bị phá hủy. Vào lúc thân kiến không còn 
được bấu víu vào nữa khi đó vô số các bất thiện nghiệp đã tạo tác trong quá khứ 
cũng biến mắt ngay lập tức và khả năng thực hiện các bắt thiện nghiệp trong tương 
lại cũng biến mắt hoàn toàn. Cánh cửa dẫn tới các khổ cảnh bị đóng lại vĩnh viễn 
nhờ sự biến mất của thân kiến. Điều này cho thấy thân kiến là nguyên nhân chính 
của mọi thứ nghiệp bắt thiện trên thế gian này. Bốn khổ cảnh được sinh ra là kết quả 
của thân kiến. Cũng vậy là những ngọn lửa địa ngục. Đó là lý do vì sao thân kiến tự 
nhận mình là một cái “tôi” trung tâm, nó được ví với ngọn lửa của địa ngục. 

Sự chấp thủ vào cái thấy gồm có tham, ngã mạn và tà kiến. Sự chấp thủ như 
“tôi thấy” là nhân tô đặc biệt của ngã mạn. Nó còn liên quan tới tham và tà kiến. Ý 
niệm coi mình là trung tâm của cái “tôi” được cho là duy nhất và bắt biến trong suốt 
đời người. Nhãn thức hay chức năng thấy được cho là “tôi thấy”. Nhãn thức cũng 
được cho là duy nhất trong suốt đời người. Chức năng của “tôi thấy” được xem là 
hữu ích. Sự chấp thủ ấy là sản phẩm đặc biệt của tham. Thấy bị bám chắc và được 
xem là “chính tôi”. Đó là nhân tố đặc biệt của tà kiến. Những điểm này được giải 
thích kỹ trong phần phân tích đã đề cập ở trên về một hữu tình, người, ngã hoặc linh 


hôn và các thực thê. 


40 


Chấm dứt mô tả năm loại thức. 
Mô tả Ý thức 

Sắc ý vật — quả tim (hadaya-vatthu) hay ý căn giống như tòa nhà tâm thức 
đang bốc cháy. Nó là đám cháy rất lớn. Cần phải có lính cứu hỏa thiện nghệ mới 
dập tắt được đám cháy này. 

Đây là những phương cách dập tắt đám cháy. Ý thức được cho là tồn tại như 
một thực thê độc lập và không biết đến sự ngơi nghỉ suốt ngày và đêm nơi ý căn. 
Ngọn lửa địa ngục của “tôi biết, tôi nghĩ, tôi suy gẫm và tôi tưởng tượng” đang 
thiêu đốt không ngừng. Trú xứ của ý thức nằm ở ý căn, ở đó có cỡ khoảng một vốc 
tay rưỡi máu. Máu ở tim luôn được bơm và chảy giống như dòng suối mùa xuân 
nhờ có lửa tiêu hóa (pãcaka-tejo) nằm ở dưới và lửa duy trì mạng sông (usamä-tejo) 
tồn tại ở khắp châu thân. Phần sắc của ý căn (hadaya-vatthu) cũng phụ thuộc vào 
vốc máu đó. Tất cả các loại thức khởi lên liên tiếp ở phần sắc của sắc ý vật. “Nó tỏa 
sáng lấp lánh”. 

Đức Phật đã dạy: “Pabhassaramidam bhikkhave cittam” và “Pandaram 
cIttam.” 

Này các tỷ kheo (bhikkhave)! Thức này (idam cittam) tỏa sáng lấp lánh 
(pabhassaram). Còn thức (cittam) thì trắng sáng (pandaram). 

Đây không phải là thứ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường mà chỉ có thê 
thấy biết băng trí tuệ minh sát. Dù cho hành giả có mường tượng ra điều này bằng 
trí tuệ có được bằng cách hình dung thì cũng vô ích. Chiều theo các chữ 
“Vijjuppãdova ãkãse”, điều quan trọng là phải nhận biết rõ ràng bằng trí tuệ minh 
sát sự chấm dứt của các hiện tượng sinh và diệt bởi vì các hiện tượng này diễn ra vô 
cùng mau lẹ tựa như những tia chớp. 

Chuyên động nặng nề và chậm chạp của quả tim được cảm nhận nhờ sự luân 
chuyền của máu vào chặng khởi đầu của nó cần được giải thích rõ. Loại chuyển 
động đó đôi khi xảy ra ở chặng giữa, đôi khi gần với chặng khởi đầu và đôi khi ở 
chặng cuối. Có nhiều lúc nó khởi lên ở bên phải, lúc khác lại bên trái. Các vị trí để 
cảm nhận chuyên động của quả tim thì có nhiều và rất đa dạng. Một cách tự nhiên, 
nó biến mắt ở vị trí mà nó khởi lên. Nếu những vị trí khác có cùng kích cỡ bằng chỗ 
hõm vào của quả tim như phần mặt ngoài của nhãn cầu bị đâm bằng một mũi kim 
nhọn, mỗi vị trí một nhát, thì bốn danh uân gọi chung là cơn đau sẽ hiện ra vào mỗi 
lần mũi kim đâm vào quả tim. Chúng được quan sát rõ ràng khi chúng tan biến cũng 
tại mỗi vị trí mà chúng xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện ở một vị trí và mỗi lần biến mất 
cũng tại vị trí đó cần được nhận ra một cách khách quan. 


41 


Lẫy ví dụ, chăng hạn trong một cái chai nhỏ có loại chất lỏng màu đỏ trong 
suốt cỡ bằng nửa vốc tay có thể hòa tan hoàn toàn và nhanh chóng bắt cứ thứ gì. 
Rồi vài con vi khuẩn nhỏ màu trắng sinh ra từ hơi âm xuất hiện cùng một lúc và 
chúng mau chóng biến mất ở một chỗ nảo đó trong cái chất lỏng màu đỏ, chúng bị 
phá hủy bởi chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt. Trí tuệ minh sát cũng phải hiểu 
tương tự như ví dụ này. 

Máu của quả tim đến tới mọi ngóc nghách nhờ dòng chảy siết của tâm thức. 
Tập hợp trong thoáng chốc các ý niệm như “tôi biết, tôi nghĩ” và tập hợp trong 
thoáng chốc của đòng máu có vẻ như đang chuyền động phải được quan sát đồng 
thời. Sẽ là không đủ nếu chỉ duy có sự khởi sinh và hoại diệt trong thoáng chốc của 
các chuyển động của dòng máu xuất phát từ quả tim được nhận ra mà các chuyền 
động của ý nghĩ và tâm thức bị bỏ sót. Ngọn lửa địa ngục của tà kiến như “tôi nghĩ 
và tôi biết” không được phép bị bỏ sót trong quá trình thực hành quán chiếu và hình 
dung của hành giả. Trí tuệ quán chiếu và hình dung hóa đôi lúc phải được thấy rõ. 

“Phenũpamam kayamimam viditvä, marIcidhammam abhisambudhãno. 
Chetvana mãrassa papupphakãmI, adassanam maccuräJassa gacche. 

“Biết thân này như bọt bóng và hiểu rõ bản chất huyễn ảo của nó, vị ấy bẻ gãy 
mũi tên bằng hoa của Mãra (Ma vương) và vượt khuất tầm nhìn của tử thần”. 

Những từ Päli này được thốt ra từ kim khâu của Đức Phật phải được lấy làm ví 
dụ cho thứ không có linh hồn, hình dạng hoặc hình thức. 

Ảo tượng là một ảo ảnh. Nó hiện ra như một màng nước trong cái hồ đã khô 
cạn khi nhìn từ đàng xa. Đây là hệ quả của cái nóng dữ dội vào mùa hè. Nhiều con 
hươu lang thang tìm nước vào mùa hè khi nhìn thấy ảo tượng, nghĩ rằng nó là nước 
chúng chạy về phía cái hồ khô cạn ấy, nhưng ảo ảnh thị giác biến mắt ngay khi 
chúng đến gần bờ hồ và chúng chạy tới giữa hồ. Khi chúng tới giữa hồ ảo tượng lại 
biến mắt và lại hiện ra ở bờ đối diện. Tuy nhiên, ảo tượng không còn ở đó mỗi khi 
lũ hươu tới gần nó. Nó lại được thấy ở giữa hồ và chúng chạy trở lại. Vậy nhưng 
chúng cũng chăng tìm thấy ảo tượng ở đó. Nó có vẻ gần phía bờ hồ nằm trước mặt 
chúng. Chúng lại chạy hướng về đó, nhưng nó biến mắt và hiện trở lại ở giữa hồ. 
Chúng cứ chạy mái miết cho tới khi chúng chết vì khát và kiệt sức. 

Ở đây, ảnh tượng chỉ là những đám hơi bốc lên từ đáy của lòng hồ. Những tia 
năng mặt trời chiếu vào đám hơi và sự kết hợp này tạo ra cái được gọi là ảnh tượng. 


Không thể thấy nó ở cự ly gần. Nó chỉ được thấy từ đàng xa lúc các tia năng mặt 


? Kinh Pháp cú câu 46 
42 


trời xuyên qua nó ở một góc có độ nghiêng nhất định nếu không nó không hiện 
hình. Ví dụ ở trên có ý nghĩa là sự khởi lên và diệt đi liên tục phải được thấy biết 
như những tia nẵng mặt trời xuyên qua lớp ảo tượng. Việc phân tích sự sinh khởi và 
hoại diệt của chúng là rất quan trọng. Tuệ minh sát thấm đạt tri vô thường có thể 
thâm hiểu sự sinh khởi và hoại diệt của chúng. 

Như phần giải thích ở trên, sau khi hình dung ra bản chất thực sự của sáu loại 
thức cũng như sự khởi lên và diệt đi của chúng, tính chất hỗ tương qua lại của 
chúng cũng phải được quán chiếu. Sau khi nhận ra đặc tính vô thường, trí tuệ sâu 
sắc về vô ngã cũng được nhận ra một cách đễ dàng do có liên hệ với Pháp Tùy 
thuộc phát sanh (Paticcasamuppada). 

“Cakkhuñca paticca rũpe ca uppaJJati cakkhu-viññaãnam.” 

“Nhãn thức khởi sinh mới trở lại và nối tiếp nhau liên miên tùy thuộc vào 
nhãn căn và cảnh sắc.” 

Sự tùy thuộc phát sinh của nhãn căn liên hệ với đoạn Pa|I này sẽ được giải 
thích ở chương bàn về sắc uân. 

Sắc (rũpa) là một thuật ngữ đến từ Vô tỷ pháp. Nó được làm rõ chỉ khi nhóm 
tám sắc bất ly mà sắc, hay mầu sắc, phụ thuộc vào nhóm đó được giải thích chung. 

Cảnh sắc là một người đàn ông, cảnh sắc là một con bò, cảnh sắc là một khúc 
gỗ, cảnh sắc là một cái cột; đây là những thuật ngữ dùng trong Vô tỷ pháp. 

“Tôi thấy một người đàn ông”, “tôi thấy một con bò”, “tôi thấy một khúc 
gỗ”, “tôi thấy một cái cột” là các danh từ chế định, hay danh từ tục đề (savatthuka 
kathã). Chúng cũng giống như khi nói rằng thứ đồ để ăn và uống thì được gọi là vật 
thực. 

Chánh tạng Pã|i của Vô tỷ pháp có cả các danh từ chế định và các danh từ 
trừu tượng (paramattha-kathã). Theo đó, đồ mà nhai nêm và ăn được thì được gọi là 
đoàn thực. Chúng là những từ dùng cho vật có thể sờ mó được. Thậm chí trong 
cuốn Dhammasangam (Pháp tụ), cuốn đầu tiên của Vô tỷ pháp, có những từ như 
bánh gạo (odano), đồ tráng miệng (kummäso), bột mì (sattu), cá (maccho) và thịt 
(mamsam). Cơm gồm một nhóm có tám sắc pháp. Trong số tám đặc tính này, có vật 
thực (ojä); đặc biệt là sắc pháp đó được gọi là dưỡng tô khi nó được sử dụng chiều 
theo các từ dùng đề định nghĩa thực tại tuyệt đối. 

Ở đây, các danh từ chế định sẽ được đưa ra để phân biệt vật này với vật khác 
nhằm mục đích làm rõ nghĩa hơn cho cả hai. Tuyên bố, “nhãn thức khởi sinh mới 


trở lại và tiêp nôi nhau liên tục tùy thuộc vào các cảnh sắc” cho thây tiên trình của 


43 


sự nhìn tiếp diễn từ lúc ta thức dậy vào ban sáng cho tới lúc ta lên giường đi ngủ 
vào ban đêm. Có một tiễn trình ở cái được nhìn thấy đầu tiên và ở cái được nhìn 
thấy thứ hai, thứ ba và vân vân. Tuy nhiên, do có quá nhiều thứ được nhìn thấy nên 
thật khó để diễn đạt lại tiến trình đó. Một người đàn ông được nhìn thấy đầu tiên và 
rồi một khúc cây được nhìn thấy tiếp đó. Ở sự kiện nhìn thấy người đàn ông, cũng 
có một tiến trình. Ví dụ, phần lưng của ông ấy được thấy trước, rồi đến phần đầu và 
vân vân. Những phần này được quy thành các cảnh sắc. Lúc nhìn vào mỗi cảnh sắc, 
một nhãn thức mới nảy sinh cho mỗi cảnh sắc được nhìn thấy. Bên cạnh đó, ngay 
khi mắt chuyên qua nhìn khúc cây thì có hình ảnh phản chiếu của khúc cây lên võng 
mạc. Theo bản chất tự nhiên, hình ảnh phản chiếu của khúc cây hiện ra trên võng 
mạc là do tác động của hình ảnh, điều này giống như một tia chớp. Đó là lý do vì 
sao khúc cây được phản chiếu lên võng mạc. Tác động bởi hình ảnh của khúc cây 
lên võng mạc, chỗ phản chiếu khúc cây, cho kết quả là nhãn thức khởi lên ở đó. Khi 
một viên đá lửa được đập vào thanh sắt, các tia lửa liền xuất hiện. Cũng giống ví dụ 
này, hình ảnh của khúc gỗ biến mất trong mỗi cái nháy mắt. Mỗi lần hình ảnh của 
khúc gỗ biến mất có nghĩa là một nhãn thức diệt đi. Không cần thiết phải nói thêm 
về điều gì xảy ra khi ta chuyển qua nhìn hướng khác. Cần phải lưu ý rằng một hình 
ảnh mới và một nhãn thức mới được sinh ra trong mỗi khoảnh khắc. 

Cũng vậy là lúc nhìn cái cột sau khi nhìn khúc cây; và lúc nhìn vật gì khác nữa 
sau khi nhìn cái cột. Cần phải hiểu là một vật tạo ra một nhãn thức của chính nó vào 
mỗi lần nhìn vật đó. Từ tuyên bố: “Nhãn thức khởi sinh tùy thuộc vào các cảnh sắc 
khác nhau,” sự kiện về đặc tính phụ thuộc trở nên nôi bật do thức đó chỉ sinh ra 
được nhờ có sự tác động bằng hình ảnh của cảnh sắc. 

Sự tiếp xúc của đồ vật như khúc cây và cây cột là nguyên nhân sinh ra nhãn 
thức. Lúc nhìn khúc gỗ, chính nhãn thức được tạo ra bởi khúc gỗ. Khúc gỗ được 
nhìn bằng nhãn thức mà nhãn thức lại được kích hoạt và tạo ra bởi khúc gỗ. Cây cột 
được nhìn bằng nhãn thức mà nhãn thức lại được kích hoạt và tạo ra bởi cây cột. 
Bằng cách này, tất cả các loại nhãn thức cần được hiểu rõ. 

Đây là một câu chuyện ví dụ. Có một người đàn bả sống được một trăm nghìn 
năm. Mỗi năm bà cưới một người chồng mới. Bà đẻ được năm mươi nghìn người 
con trai trong quãng thời gian năm mươi nghìn năm. Mỗi người chồng của bà là cha 
của duy nhất một đứa con trai. Những người con trai này vì thế không thê phân biệt 
ra được bằng cách đặt tên chúng theo người mẹ mà chỉ có thể bằng cách đặt tên 


chúng theo tên người cha. Võng mạc thì giông như người mẹ. Các cảnh sắc của nó 


44 


thì giống như năm mươi nghìn người cha. Các loại nhãn thức mới sinh ra thì giống 
như năm mươi nghìn người con trai. 

Một người nhìn các vật thê như khúc cây và cái cột từng đợt từng đợt một cho 
tới lúc đi ngủ. Ta có thể nói khúc cây được nhìn bởi nhãn thức mà nhãn thức đó lại 
là con cháu của khúc cây đó. Cái cột được nhìn bởi nhãn thức mà nhãn thức đó lại 
là con cháu của cái cột và vân vân. 

Đây là một ví dụ khác. Có hàng nghìn cái cây dùng đề đo chiều cao của một 
người đàn ông đang đứng ở cả hai bên trái và phải của một con đường. Một người 
nhặt lấy một quả cầu bằng thủy tỉnh và chạy dọc con đường trong lúc vẫn cầm quả 
cầu thủy tỉnh. Khi người này tới gần mỗi cái cây quả cầu thủy tinh phản chiếu hình 
ảnh của từng cái cây lên đó. Quả cầu giống như phần nhạy của mắt. Cái cây giống 
như các cảnh sắc. Những hình ảnh của các cái cây thì giống như các loại nhãn thức. 
Sự khởi lên và diệt đi cũng tương tự. 

Âm thanh và nhĩ thức, mùi hương và tỷ thức, vị thức ăn đưa vào miệng và 
thiệt thức và các đối tượng xúc chạm khác nhau được chạm vào bên ngoài lẫn bên 
trong cơ thê và thân thức cần được hiểu rõ theo cùng một cách. 

Ý thức có các đối tượng tư duy rất đa dạng và phong phú. Các loại ý thức 
thiện và bắt thiện, các loại thức trung tính, các sở hữu tâm của chúng: tham, sân, s1; 
tín, niệm; xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyên, chú ý; tầm, tứ, quyết định, 
tinh tấn hay tinh cần, hỷ, dục; mười bất thiện nghiệp, mười thiện nghiệp; đặc tính 
dính, sắc nhãn thanh triệt, sắc nhĩ thanh triệt, sắc tỉ thanh triệt, sắc thiệt thanh triệt, 
sắc thân thanh triệt, sắc ý vật, sắc mạng quyên; sinh, già, chết tất cả chúng đều là 
các đối tượng tư duy. Năm loại cảnh gồm các cảnh sắc và cảnh thinh cũng liên quan 
đến ý thức do ý thức hay biết cả sáu loại đối tượng (cảnh) giác quan. Từ lúc sinh ra, 
cả sáu loại cảnh sinh ra từ quá khứ, hiện tại và tương lai không ngừng nghỉ đều 
được làm cảnh cho ý thức. Chúng được biết đến từ thời điểm sinh ra cho tới thời 
điểm hiện tại. Cũng còn có các cảnh mà ta tin chắc sẽ gặp lại trong các đời tương 
lai. Sự lĩnh hội và hay biết sáu loại cảnh có được bằng việc học hỏi và quan sát 
người khác thuộc vào nhóm các cảnh của ý thức. Các tiến trình tâm của ý thức đang 
diễn ra liên tục kế cả trong lúc ngủ say làm nhiệm vụ của tâm hữu phần (bhavanga). 
Vào lúc đó, chúng có đối tượng hoặc là chính cái hành động đã được làm quá khứ - 
nghiệp (kamma) hoặc là một biêu tượng cho hành động được làm trong quá khứ - 
nghiệp tướng (kamma-nimitta), hoặc là một biểu tượng cho các xu hướng hành 
động có chủ ý được quyết định bởi cái năng lực của hành động được làm trong quá 


khứ để được sinh ra trong kiếp sống kế tiếp — thú tướng (gati-nimitta). Từ lúc thức 


45 


dậy cho tới lúc đi ngủ, các đối tượng nói trên được nắm bắt không ngơi nghỉ mà 
không một đối tượng nào bị bỏ sót tùy vào hoàn cảnh bởi ý thức khởi lên ở sắc ý 
vật. Trong tiến trình này của ý thức, một trong các cảnh đã đề cập ở trên va đập và 
thúc giục ý thức sinh khởi. Bằng cách ấy, cái thức đó khởi lên tóm lấy cảnh có 
nhiệm vụ thúc giục như là tư tưởng hoặc sự hay biết ở tâm. Các điều kiện của xúc 
chạm và tác động ở môi trường xung quanh diễn ra liên tục. Tâm hộ kiếp luôn luôn 
bị va đập bởi một trong các đối tượng đó. Mỗi lần bị thúc giục là có một ý thức khởi 
lên rồi diệt đi liên tiếp nhau theo trình tự. Sự khởi lên và diệt đi của chúng cũng 
diễn ra không ngừng nghỉ. 

Mọi người cho rằng thấy là một tiễn trình diễn ra liên tục, nhưng thực tế là khi 
thức, các sở hữu tâm và các danh uân xuất hiện ở mắt chúng không tôn tại ở bất cứ 
bộ phận nào khác trên cơ thể. Khi chúng hiện ra ở tai thì chúng chỉ ở tai. Khi chúng 
hiện ra ở mũi, lưỡi hay ở bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể chúng chỉ xuất hiện ở 
đúng nơi chúng hiện ra. Khi chúng nằm ở ý căn chúng không có ở bất cứ chỗ nào 
khác. Sự khởi lên rồi diệt đi của chúng rất nhanh chóng và sự khởi lên rồi diệt đi 
này xảy ra nhiều tỷ lần chỉ trong cái nháy mắt. Tuy nhiên, chúng có vẻ như đang có 
mặt ở khắp nên trên cơ thể cùng một lúc. Khi suy nghĩ như thế này: “Cái ta nhìn 
bằng mắt của ta,” xảy ra thì trong cái tiến trình của nhãn thức đó, có vô số ý thức 
khởi sinh ở ý căn đã có thể lần lượt xen vào giữa tiến trình nhãn thức đó rồi. Đó là 
lý do vì sao người ta tin rằng vào lúc nhìn thì âm thanh cũng đồng thời được nghe 
thấy. Phần còn lại có thể được hiểu theo cách tương tự. 

Các loại thức liên quan đến các chuyền động của cơ thê không thê diễn ra 
đồng thời với những loại thức liên quan tới nói năng và ngược lại. Tuy nhiên, chúng 
hoán đổi qua lại vô cùng mau chóng nên ta có thê nói trong lúc đi và trong lúc ta 
đang nói thì tứ chi có thê chuyên động, các vật thể hữu hình có thể được nhìn thấy 
và những âm thanh có thể được nghe thấy. Sự xen kẽ của những đối tượng khác 
nhau xảy ra theo loạt, song chúng có vẻ diễn ra đồng thời. Chúng khiến cho nhiều tỷ 
tiễn trình tâm nhìn có vẻ như là một tiến trình tâm. Hành giả thực hành thiền tuệ 
phải quán chiếu sự khởi sinh và hoại diệt của các hiện tượng danh và sắc. Điều quan 
trọng là hành giả thấy được sự khởi lên và diệt đi này với trí tuệ minh sát. Việc dập 


z 
xu” -. 66 33 6c 


tắt hoàn toàn sáu ngọn lửa địa ngục của tà kiên như “tôi thây”, “tôi nghe”, “tôi 
ngửi”, “tôi trao đôi”, “tôi nói”, “tôi di chuyên”, “tôi đi”, “tôi đên” và vân vân là một 
nhân tô quan trọng. Nêu sự khởi lên và diệt đi của mắt, ta1, mũi, lưỡi, thân và ý thức 


được nhận biệt khi đó việc quán chiêu đã xong. 


46 


Đến đây chấm dứt phân giải thích sự hiểu biết về vô thường liên hệ với sáu 


loại thực. 


Tuệ minh sát thẩm sát Khổ 
Ở đây, tuệ minh sát thâm sát khổ sẽ được giải thích. Mười lăm loại khô được 
nhắc đến ở phần trí đạt tri là các đặc tính của khổ liên quan đến sáu loại thức. Tất 
nhiên, chúng thật đáng sợ. Chúng là nỗi khổ thật sự đúng như câu nói “Khổ là đáng 
Sợ (dukkharmu bhayafthena)`. 

Theo như câu nói “Cái gì vô thường, cái ấy là khô (yadaniceain fan 
dukkhaim)” và “Khô tưởng trong vô thường (aicce dukkhasaññä)”, cái khỗ của vô 
thường sẽ được giải thích thông qua các ví dụ. 

Các loại trái như thốt nốt và dừa rơi xuống đất và văng tản mát khắp nơi khi 
trái cây bị rụng cuống. Một cách tượng tự, phàm nhân không thê sống mãi ở cõi 
người. Chúng phải chết khi cái “cuống” hay khả năng kiểm soát yếu tố đời sống 
(mạng căn) bị đứt rời. Sau khi chết, chúng không thể đến bất cứ sanh thú nào mà 
chúng muốn. Thật hoàn toàn tự nhiên nếu coi sự tán hoại này là một việc đáng sợ. 
Nó được gọi là môi hiểm nguy của vòng luân hôi. Phần lớn con người sau khi chết 
sẽ bị đọa xuống bốn khổ cảnh do mối hiểm nguy miên viễn của vòng luân hồi. Thật 
khó để được tái sinh trở lại ở các cõi người hay cõi trời sau khi chết. Có lẽ chỉ có 
một trong số hàng nghìn thậm chí hàng triệu chúng sinh mới được tái sinh trở lại 
vào các cõi đó. Mối hiểm nguy này xảy đến bởi bản chất vô thường của tâm thức. 
Mối hiểm nguy đó phủ bóng lên hữu tình chừng nào hữu tình còn gắn chặt với thân 
và tâm như thể chúng thuộc sở hữu của hữu tình và coi chúng như là nguyên nhân 
cho hỷ lạc. Nó đáng sợ bởi vì nó vô thường. Bởi vậy, loại trí này thực sự là khô bởi 
vì sự khiếp sợ hay hiểm nguy (bhayafthena dukkhar). Các cõi trời và các cõi 
Phạm thiên cũng phải hiểu theo cùng một cách. 

Ở đây, bằng cách nào mà khổ được nhân lên bội phần bởi vô thường sẽ được 
minh họa thông qua các ví dụ. Thức giống như kẻ sát nhân. Vô thường giống như 
thanh gươm bén. Hữu tình giống như phạm nhân. Kẻ sát nhân, hay thức, chém liên 
tiếp phạm nhân bằng thanh gươm vô thường một cách không thương tiếcc ngay từ 
giây phút được thụ thai. Nếu phạm nhân không được chữa trị ông ta chắc chắn chết 


47 


bởi các vết thương. Tuy nhiên, do mỗi vết thương được chữa lành ngay lập tức ông 
ta có thê sống tiếp vì ông ta được chữa khỏi vết thương ngay lập tức. Bản thân việc 
chữa khỏi vết thương cũng hành hạ ông ta khốn khổ. Cái nhu cầu được sống và tìm 
kiểm đoàn thực giống như sự chữa lành các vết thương ở cõi dục. Kiếm sống và đồ 
ăn thức uống quả thật là nguồn căn lớn của khổ khởi nguồn từ bản chất vô thường 
của tâm thức có ở tất cả chúng sinh hữu tình sống dưới nước, trên bờ hoặc trong 
không trung. 

Sau khi thấy biết chân lý về vô thường nói ở trên, đặc tính khổ của nó cũng 
được hay biết. Thức không được xem là nỗi khổ trường cửu và tột cùng do có sự hỗ 
trợ của thường tưởng và nó thiếu mất khả năng hình dung ra vô thường. 

Nói cách khác, người đao phủ có các thuộc hạ và các quyền năng hắc ám để 
đoạt mạng một hữu tình chỉ bằng một nhát đao. Tuy nhiên, một hữu tình không bị 
giết ngay bởi những nhát chém liên tiếp này vì ông ta có đủ thần thang, diệu được 
và sức chống đỡ lại chúng. Mặt khác, còn có các loài ác quỷ, dạ xoa và ác ma cùng 
với kẻ hầu của họ khiến chúng sinh hữu tình phải chịu đau đớn khổ sở gây ra bởi sự 
tra tấn, than vãn, cười nhạo, điên khùng, hạ nhục và thất bại đến từ mọi phía. 

Ở đây, thức là kẻ sát nhân. Các tật bệnh đủ loại là những quyền năng ma thuật 
hắc ám. Mối hiểm nguy đến từ lửa, nước, kẻ Cướp, rắn, bọ cạp, voi dữ, hồ và vân 
vân thì giống như các thầy bùa chú và những kẻ khuất mày khuất mặt. Ma và các 
thầy bùa chú là những kẻ xấu gây ra đủ các loại đòn tra tấn và đau khổ khác nhau. 
Sâu, bi, khổ, ưu và não cùng với các loại phiền não như tham, sân, s1, ngã mạn và tà 
kiến là những nỗi đau đớn khô sở của than văn, cười nhạo, điên khùng, hạ nhục và 
thất bại. Bởi vậy, cái khô của thức bị nhân lên vô số lần bởi thường tưởng trong 
chính bản thân mình. 


Các đặc tính về khô của thức được làm rõ như sau: 


1. Khổ do đau đớn ở thân và tâm — khổ khổ (dukkha-dukkha), 

2. Khổ gây ra bởi sự biến hoại — hoại khổ (viparinama-dukkha), 

3. Khổ của kiếp sông được duy trì bởi sự nỗ lực liên tục — hành khổ 

(sañkhara-dukkha). 
Hành Khổ 
Trong các kiếp quá khứ, các thiện nghiệp bồ thí, trì giới và hành thiền được 

thực hiện với nhiều nỗi gian nan để được tái sinh ở các thiện thú về sau. Những 
thiện nghiệp này là hành khô đối với thức ở các thiện thú. Thức có đặc tính có hữu 
là vô thường và cần được thiết lập trở lại sau mỗi lần nó tán hoại. Bởi thế, vòng luân 
hồi là không chắc chắn; thức và hành khô cũng vậy. Có hai loại người thực hiện 


46 


những thiện nghiệp như bố thí, trì giới và vân vân. Có những người nỗ lực vì mục 
tiêu giải thoát tối thượng khỏi mọi khổ đau. Còn có những người thực hiện những 
thiện nghiệp mà chăng nhằm đến mục tiêu nào đặc biệt như là đạt tới sự an bình 
vĩnh hằng. Loại thứ nhất thuộc về những người nỗ lực đạt tới sự chấm dứt tối hậu 
của tâm thức. 

Những người này giải thoát ra khỏi cái khổ có liên quan tới bồ thí, trì giới và 
hành thiền. Họ thoát khỏi cái khổ phải tái sinh ở các ác thú. Tại sao vậy? Đó là vì họ 
hoàn toàn độc lập khỏi thức vô thường. Nói cách khác, họ được giải thoát khỏi 
xiềng xích của thức. Ngược lại, trong vòng luân hồi bất tận, họ sẽ không được giải 
thoát khỏi khổ khi tiến hành bố thí, trì giới, hành thiền, sống độc cư, sống đời sống 
tu sỹ và các gánh nặng cùng với những nỗi gian truân có hữu. Những người thuộc 
vào loại thứ hai là những kẻ ngu sỉ những người nỗ lực miệt mài chỉ để thiết lập nên 
những loại thức (tái sinh) mới. Cái lợi và cái hại là quá hiển nhiên. 

Đây là phần giải thích. Một thiện nghiệp như cúng dường được thực hiện sau 
khi ta đã thu lượm vật phẩm để cúng dường với sự khó khăn nhất định. Tuy nhiên, 
hành động cao quý đó được thực hiện với khổ vì ham muốn có được các kết quả tốt 
bắt nguồn từ nó. Hơn nữa, có nỗi hiểm nguy lâm vào khổ cảnh ở các ác thú nếu 
hành động đó không được thực hiện. 

Đúng như những lời được thốt ra từ kim khâu của Đức Phật: “Ngũ uân làm đối 
tượng của chấp thủ được gọi là những kẻ sát nhân — “Pañea vadhakã 
paccatthikãti kho, bhikkhave, pañcannetam upädãnakkhandhãnam 


adhivacanam.”!9 


Ví dụ về thức đã được giải thích. Tất nhiên là, thức như kẻ sát nhân không 
ngừng vung thanh gươm vô thường đoạt mạng loài người và ném họ vào các ác thú. 
Thức của chư thiên cũng kết liễu chư thiên và ném họ vào các ác thú. Cũng vậy là 
thức của Brahma (chư Phạm thiên). Phàm phu ngu sĩ sợ phải tải sinh ở các ác thú. 
Chúng nỗ lực thực hiện các thiện nghiệp bồ thị, trì giới, hành thiền để có được thức 
và sinh thú mới làm chư thiên và chư Phạm thiên. Sau khi đạt được thành tựu hằng 
mong mỏi, chúng lại phải đọa từ cõi cao nhất xuống cõi thấp nhất và những cõi tột 
cùng đau khổ bất hạnh. Khả năng sa đọa xuống các cõi khô là vô cùng tận. Hành 
khổ đối với thiện nghiệp cũng là vô cùng tận. Sự kiện phải sa đọa xuống các ác thú 


được chấm dứt hoàn toàn sau khi chấm dứt được thân kiến, vào lúc ta trở thành vị 


!9 S.iv,174, Kinh Độc thí dụ 
49 


thánh Nhập lưu. Khi ấy, hành khổ đối với các hành động cao quý trở nên tầm 
thường. 
Đây là phân giải thích ngắn gọn về hành khổ. 
Hoại Khô 
Khổ gây ra bởi sự biến hoại (viparinãma-dukkha) đã trở nên rõ ràng nhờ các ví 
dụ về kẻ sát nhân, sự tán hoại và mối hiểm nguy của vòng luân hồi. Tất cả mọi thứ 
khổ bắt nguồn từ vô thường đều là khổ gây ra bởi sự biến hoại. Hành khổ thể hiện 
trọn vẹn trong vòng luân hồi bất tận bởi sự có mặt của biến hoại nhờ nó mà các thị 
trần, làng mạc và các loại tổ chức mới được thiết lập nên trên thế giới này. Sự biến 
hoại cũng tạo ra nỗi sợ hãi vì lũ lụt, hỏa hoạn và các mối hiểm nguy bên ngoài khác. 
Nếu thức được giải thoát khỏi biến hoại, thì trên thế giới này sẽ không còn gì để mà 
phải sợ hãi, kinh khiếp, khinh miệt hoặc lo lắng hay buôn rầu. 
Chấm dứt phân giải thích về hoại khổ. 
Khổ ở Tâm và ở Thân 
Khô do đau đớn ở thân và tâm có ở cả hành khổ và hoại khô. Ngoài ra, tất cả 
mọi loại khổ đau như sanh khổ được nhắc đến trong kinh Sacca Vibhanga (Kinh 
Phân biệt sự thật), Cũladukkhakkhandha (Tiểu kinh Khô uẩn) và phần mở đầu trong 
kinh Jarã (Kinh Tuổôi già) của Mahãniddesa (Đại xiến minh) trong chánh tạng Päli 
thuộc về loại khổ ở tâm. Mọi thứ khổ đau ở cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều 
được chứa đựng trong đặc tính khổ ở tâm. Bởi vậy, việc thành tựu tuệ minh sát 
thâm sát khổ là vô cùng quan trọng. Sau khi đạt tới Quả vị Vô sanh nó mới được 
thành tựu viên mãn. Ở Quả vị Nhập lưu, Nhất lai và Bất lai tuệ minh sát mới được 
thành tựu một phần nhất định. 
Phần giải thích tuệ mình sát thẩm sát tâm thức tới đây là hoàn tát. 
Tuệ minh sát thẩm sát Vô ngã 
Tuệ minh sát thâm sát vô ngã (anatta-pariññã) bao gồm ba loại: 
1. Vô ngã cần được biết thông qua vô thường 
2. Vô ngã cần được biết thông qua khô 
3.. Vô ngã cần được biết đến thông qua bắt toại nguyện. 
Loại đầu tiên có thể nhận ra sau khi thấy biết rõ chân lý vô thường. Loại thứ 
hai được hoàn tất sau khi hình dung ra nỗi thống khô. Nếu hai loại này được thấy 


biết rõ, tuệ minh sát liên quan đến bản chất bất toại nguyện sẽ được thành tựu. 


50 


Vô ngã nghĩa là không có vật chất, nền tảng hoặc cái cốt lõi ở một hữu tình. 
Nó không phải là vật chất, nền tảng hoặc cái cốt lõi. Nếu vô thường được tỏ ngộ khi 
đó sự vắng mặt của cái cốt lõi sẽ được nhận ra. 

Nó được thấy biết như thế nào? Phàm phu ngu sĩ bám chặt vào khái niệm “tôi 
thấy” và “tôi là người sống hết cuộc đời mình”. Trong lúc cá nhân hóa nhãn thức, ý 
niệm “tôi thấy” được cảm nhận rõ rệt. Nhãn thức được cho là thường hằng như 
“tôi” và là cái cốt lõi thường hăng bất biến của ta. Nếu sự sinh và diệt liên miên của 
nhãn thức được thấy biết rõ khi đó ta sẽ nhận ra cái khái niệm chấp ngã là một thứ 
và nhãn thức lại là một thứ khác. Khi đó sự kiện nhãn thức không thường hằng và 
không phải cái cốt lõi sẽ được tỏ ngộ. Các loại thức còn lại cũng phải được tỏ ngộ 
theo cách tương tự. 

Chấm dứt phân giải thích về thường hằng và cải cốt lỗi. 
Trường cửu và Cái cốt lõi 

Chức năng của thấy được cho là trường cửu trong suốt đời người và xem như 
bất diệt. Đó là khái niệm về trường cửu và cái cốt lõi (đhuva sãra). Nếu sự sinh diệt 
liên miên được thấy biết nó có thể được thấy rõ là không có bất cứ sự trường cửu 
hay cái cốt lõi nào. Các loại thức khác cũng phải được thấy biết theo cách tương tự. 

Chấm dứt phân giải thích về trường cửu và cải cốt lõi 
Hỷ lạc và Cái cốt lõi 

Khả năng nhìn là một chức năng có ích, một năng lực đáng được ưa thích, nó 
cung cấp niềm hỷ lạc sâu đậm và rộng lớn. Nó thật khả tín và hữu dụng. Với thị lực 
tốt, ta trở nên bình đăng với tất cả mọi người. Ta có thể nhìn thấy mặt trời và mặt 
trăng. Các phương hướng như Đông và Tây có thê được biết rõ. Ta nhìn thấy màu 
sắc, cây côi và những tòa nhà đề hiểu được những ý nghĩa của các loại nghề nghiệp 
khác nhau. Khi so sánh với người mù, trí tuệ dựa trên khái niệm phát sinh ra từ sự 
nhìn được cho là đáng ưa thích (sukka) và sở hữu cái cốt lõi (sãra). 

Ta không thê thoát khỏi nhu cầu lấy lửa để chiếu sáng và nấu nướng. Lửa rất 
hữu dụng, có ích và đáng ưa thích đối với những ai tìm kiếm nó. Lửa vô giá trị với 
người không có nhu cầu dùng nó. 

Lửa vô cũng hữu dụng đối với con người, sinh vật sống không thể thiếu lửa. 
Lửa thật có ích và đáng ưa thích. Tuy vậy, nó có khả năng thiêu cháy tất cả mọi thứ 
nó chạm tới. Nó có thể hại người sử dụng, của cải và các thành viên gia đình của 
người đó. Nó có thể đốt thành than những thứ đó. Tuy nhiên, ta chẳng thể sống 


thiếu lửa và có nhiều hỷ lạc với nó đù biết rằng nó thật nguy hiểm. Một cách tương 


51 


tự, nhãn thức có giá trị và hữu ích vô cùng bởi nhu cầu đối với nó vốn là một đặc 
tính cố hữu một khi đã mang thân xác con người. Các chức năng của nó vô cùng đa 
dạng. Nó hữu dụng, có ích và đáng ưa thích. Bởi vậy, sự chấp thủ vào nó tăng 
trưởng. Vô số ngọn lửa địa ngục bắt nguồn từ nhãn môn do nhãn thức. Vô số bắt 
thiện nghiệp như sát sinh được thực hiện cũng bởi vì nó. Ta không thê thoát khỏi 
vòng luân hồi bất tận bởi sự chấp thủ của ta vào nhãn thức trở thành “tôi thấy”. 

Những mối hiểm nguy của các vòng luân chuyển của khổ, các ác thú và địa 
ngục Avĩci theo sát chúng sinh hữu tình ngay cả vào lúc này. Như đã được đề cập từ 
trước, nhãn thức giống như một tên đao phủ. Tuy vậy, phàm phu ngu si không thấy 
được các chức năng thực sự của nó bởi vậy chúng bám chặt vào nó, cho nó là niềm 
hỷ lạc sâu xa và rộng lớn. Bằng cách ấy, những ai với nền tảng của khổ nằm nơi 
ngũ uân đều cho nhĩ thức là niềm hỷ lạc lớn lao. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức, khả 
năng lĩnh hội, bó thí, trì giới và hành thiền cũng được coi là những niềm hý lạc. Vô 
số lỗi lầm nói trên của nhãn thức không được thấy biết. Đây là phần giải thích về hỷ 
lạc và cái cốt lõi, những thứ ăn sâu bén rễ nơi chúng sinh hữu tình. 

Ta phải áp dụng các phương pháp ở trên đối với sáu loại thức như sau. Ái 
dục hay khát khao là ngọn lửa của vòng luân hồi nó coi các danh pháp như: niệm, 
tuệ, tín và vân vân; nó coi các sắc pháp như: sự bành trướng và sự kết dính; nó coi 
các bộ phận cơ thể gồm: chân, tay, đầu, mắt, tai và mũi là hữu ích. Đó là lý do vì 
sao, người thân, nhà cửa, đồ trang sức, vàng, bạc, bạn bẻ và những món hàng xa xỉ 
của người, của chư thiên và của chư Phạm thiên được cho là tốt đẹp và cao quý. 

Chấm dứt phân giải thích về hỷ lạc và cái cốt lỗi. 

Cái cốt lõi của tự ngã (atta-sãra) đã được đề cập rồi. Trong trường hợp vô 
ngã, sáu loại thức là không có cái cốt lõi thường hằng (nicca-sãra), không cái cốt lõi 
trường cửu (dhuva-sãra) và không cái cốt lõi hỷ lạc (sukha-sãra). 

Đối với nền tảng vật chất chúng là không thường hằng (nicca), trường cửu 
(dhuva), ngã (atta), hay linh hỗn (jïva). Điều này đã được minh họa. 

Tại sao nó không có khả năng chỉ phối trong trường hợp của vô ngã với ý 
nghĩa về bắt toại nguyện? Ta có thể hỏi, “ta chăng thể nhìn và ngắm nghía như ta 
muốn chăng?” “cơ thể ta chăng thê đến được tới chỗ ta muốn à?” 

Giống như ví dụ về người đao phủ, khả năng đi đến bất cứ nơi nào ta muốn 
đến phải được hiểu như là khả năng liên tục chữa lành vết thương nhờ có sức đề 
kháng bên trong, thuốc và phương pháp trị bệnh bên ngoài mà ta tránh khỏi cái chết 
bắt thình lình. Trong ví dụ này, việc chữa lành vết thương không tuân theo mệnh 
lệnh của ta. Nó không vâng lệnh của ta vì sợ hãi hay kính trọng. Việc chữa lành vết 


32 


thương diễn ra nhờ có thuốc thang và sự chăm sóc. Nó phải được thực hiện vào 
đúng thời điểm. Ta phải phục vụ trước. Kết quả của công việc phục vụ của ngày 
hôm qua làm ra sự chữa lành vết thương của ngày hôm nay. 

Giống như khi nói “Nếu bạn có thê chấp nhận làm nô lệ suốt đời thì tôi sẽ luôn 
phục vụ bạn”. Việc chữa lành vết thương sở dĩ diễn ra được chỉ vì cái khổ và chế độ 
nô dịch suốt đời đã giúp tạo nên những dưỡng chất mới giúp nuôi dưỡng các hoạt 
động. Nó không thuộc quyền kiểm soát hay cai trị của chính ta. Nó là kết quả của 
công việc phục vụ có tính nô dịch được làm từ trước đó của ta mà ta nhằm lẫn cho 
đó là nguồn gốc tạo ra hỷ lạc hay thích thú. 

Đám cháy và những ngọn lửa hiện ra cùng nhau và biến mất đồng thời. Tương 
tự, thức và các sở hữu tâm câu sanh xuất hiện và biến mất cùng nhau. Nếu vô 
thường được thấy biết ở thức thì chân lý về vô thường ở các sở hữu tâm câu sanh 
với thức đó cũng được nhận ra. Nếu khổ và vô ngã được thấy biết ở thức thì chúng 
cũng được nhận ra ở các sở hữu tâm đó. Trừ đạt tri cũng vậy. Chức năng của trí tuệ 
liên quan tới các danh uẫn tự hoàn tất như vậy. 

Thức và các sở hữu tâm không thê được phân biệt rõ bởi những ai không có 
kiến thức về Vô tỷ pháp. Họ cho rằng tham và sân là thức. Suy nghĩ này cũng có ích 
khi thực hành thiền tuệ. Những người này cần được thiền sư hướng dẫn để giúp họ 
đạt mục tiêu chỉ với riêng thức mà không cần phải gọi tên các sở hữu tâm khác. 

Ta có thê đã nghe về tham (lobha), sân (dosa) và sỉ (moha). Nếu ta có băn 
khoăn với những câu hỏi liên quan tới những sở hữu tâm này thì bản chất của chúng 
cần được giải thích rõ ràng chính xác trong mối quan hệ của chúng với thức. 

Tuệ minh sát thẩm sát Sắc Uẫn 

Nếu thức được thấy rõ là khác biệt với sắc uân nhờ trí tuệ minh sát thì trí tuệ 
minh sát thâm sát bản chất vô thường của sắc uân cũng được hoàn tất nhờ sự thấy rõ 
đó. Nó sẽ bị xem là vô dụng, không phải hữu tình, không có linh hồn và không có 
ngã. Nó trống rỗng không có cái cốt lõi giống như cái cuống của cây mã đề hay thân 
của cây bông (Lombax Heptaphyllum). Sắc uân tương tự như một người máy hay 
một con rối không lồ. Thức phải được coi như là người điều khiển người máy hay 
người điều khiến con rối. Đối với tuệ minh sát thâm sát khổ, mỗi khi đặc tính khổ 
được đề cập thì đặc tính đó của sắc cũng đã được bao gồm. Nó được nhận ra bởi 
tưởng còn thô tháo về vô thường, già, bệnh và chết bằng cách mường tượng ra hình 
ảnh của cái cuỗng cây mã đề hay cái thân cây bông rỗng lõi bên trong. 

Đây là cơ hội giúp ta tự động nhận ra chức năng nhiệm vụ của tuệ minh sắt 
thâm sát sắc uấn. 


53 


Một khi đã thành tựu tuệ minh sát này thì không còn phải thực hành thêm 
công phu tu tập bậc cao nào nữa. Ta có lẽ đã thực hành vô số các công phu tu tập 
bậc cao trong vô lượng kiếp sống quá khứ. Tuy nhiên do sự chấp thủ của ta vào ý 
niệm về bản ngã vốn ăn sâu trong tâm thức gây cản trở khiến ta không thể đoạn tận 
sự ham muốn và chấp thủ của ta đối với tâm thức. Nói cách khác, ta không thẻ tiễn 
bước trên con đường hành trì trí tuệ minh sát. Ta có nỗ lực miệt mài để đạt tới cái 
tâm của con người, của vị trời hay của vị Phạm thiên. Những nỗ lực của ta chỉ là 
những ba la mật nửa vời, tạm bợ, dối trá, rỗi bời, mất phương hướng, hư hỏng và sai 
trái, đây là những điều ta thấy chán nản không muốn làm. Tuy nhiên, ngọn lửa của 
địa ngục Avĩci (A tỳ) vẫn thiêu đốt tâm can. Cái khổ vì phải thu thập các ba la mật 
vẫn chưa được châm dứt. Ta không có cơ hội để chấm dứt nó trong tương lai và vậy 
là nó vẫn còn mãi đó. 

Đây là một câu chuyện dùng làm ví dụ để giải thích vì sao các ba la mật tạm 
bợ là dối trá, mất phương hướng và hư hỏng. Giả sử có một cái hồ sâu rộng và sâu 
chừng một lý (4,8 km) chứa đây tro lẫn than hồng đốt lên từ gỗ cây keo. Mọi người 
chỉ nhận ra những đống tro và than hồng khi họ ở trong hồ. Sau khi trèo lên tới 
miệng hồ, họ phát hiện ra một sỐ con đường nhỏ có thê đi theo. Một số con đường 
dẫn họ quay trở lại cái hỗ có khoảng cách khoảng năm trăm thước Anh (450 mét). 
Một số khác dẫn họ quay trở lại cái hồ có khoảng cách một, bốn hoặc sáu đặm. Chỉ 
có duy nhất một con đường không được đánh dấu là dẫn tới một thị trấn xa xôi mà 
không đưa họ quay trở lại hồ tro than hồng. Sau khi rơi xuống hồ tro than hồng và 
chịu đựng sự đau khô cùng cực, một vài người đu lên tới miệng hồ, trèo ra và chạy 
thoát xa ra khỏi hồ. Tuy nhiên, họ đã lần theo những con đường có lắm người đã đi 
trước họ. Đây là những con đường rối rắm và khúc khuỷu vốn chỉ đưa người ta 
quay trở lại cái hố. Rồi họ rơi trở lại vào cái hồ hết lần này tới lần khác. Con đường 
thắng chính lộ thì không hề bằng phẳng và chỉ được một số ít khách bộ hành chọn 
bước trên đó, vì vậy họ không chọn con đường chính lộ này. Hãy nhớ lấy ví dụ này. 

Khi thành tựu Quả vị A-la-hán, thứ có thể đoạn tận sự khởi sinh liên miên của 
sáu loại thức và ham muốn chỉ bằng một nhát kiếm của trí tuệ và dập tắt hoàn toàn 
ngọn lửa địa ngục A tỳ thiêu đốt ở bên trong và còn châm dứt tất cả các loại đau 
khổ khác bao gồm cả đau khổ của việc tích lũy các ba la mật, chúng biến mắt không 
một dấu vét. Đề chỉ ra chân lý đó, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỷ kheo! (b#¿kkhave) nếu thức thực được tuệ tri (viããne ãhãre 
pariñiñãte) danh và sắc (nämariipain) cũng được tuệ trì (pariãñãfarn). Với việc tuệ 


tri danh và sắc („ãma-ripe pariññZre) vị thánh đệ tử (ariyasavakassa) không còn 


54 


gì (waffhi kiñci) khác hơn (w#arj) đề làm (karapyain) trong việc thực hành đời 
sống phạm hạnh; như vậy (#) ta tuyên bố (»øđZmj).” 

Việc đạt được chức năng của trí tuệ minh sát được mô tả trong câu chuyện về 
một kẻ nỗi loạn bị nhà vua trừng phạt bằng cách cho người đâm hắn một trăm nhát 
giáo vào buổi sáng, một trăm nhát giáo vào buổi trưa và một trăm nhát giáo vào 
buổi tôi. Cần lưu ý là cơ thể này được cấu thành bởi danh uẫn và sắc uẫn. Cánh cửa 
của nhóm danh uẫn là sáu loại thức. 

Sáu đối tượng gồm hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và tư tưởng đi vào 
danh uấn của cơ thê bằng các cánh cửa của sáu loại thức. Chúng như những kẻ nổi 
loạn hay kẻ cướp phá cửa xông vào nhà cướp của và phóng hỏa toàn bộ khu làng. 
Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy, “Corã gamaghãtakäti kho, bhikkhave, 
channetam bãhirãnam äyatanänam adhivacanam.”!! Nó có nghĩa là sáu đối 
tượng giác quan như những kẻ nỗi loạn và kẻ cướp phá hủy làng mạc và thị trấn. 

Ở đây “các cảnh cửa” là chỉ nơi thức khởi lên khi có sự xúc chạm của đối 
tượng giác quan với bất cứ phần nào của cơ thể. Chúng giống như những cánh cửa 
bằng kính trong suốt. Chúng không phải là những cánh cửa mở, chúng chỉ là những 
nơi mà sự hay biết về đối tượng phát sinh. Sự viếng thăm của các nhóm đối tượng 
đi cùng với sự hay biết của thức và chúng xâm chiếm phần thân tâm lý (ND: nghĩa 
là các sở hữu tâm) như xúc, thọ và vân vân. Sự xâm chiếm đó tạo ra những trạng 
thái hỗn loạn giống như ở ngôi làng vùng Chindwin Thượng (một địa danh ở Miến- 
điện) chịu sự tấn công của những kẻ nôi loạn, kẻ Cướp, hồ hoặc những bộ tộc hung 
dữ. Chúng là những cuộc nồi loạn của tham, sân và vân vân và thuộc vào nhóm 
danh pháp. Tư duy, nói năng, đàm thoại, khóc, cười, ca hát và ngâm thơ, cãi cọ vả 
các chuyên động của cơ thể cũng là những cuộc nồi loạn huyên náo của các trạng 
thái tâm. 

Ví dụ đã nói ở trên sử dụng hình tượng của những mũi giáo cho rõ công việc 
của tâm thức. Kẻ nổi loạn thì giống như một người hoặc một hữu tình. Ba trăm nhát 
đâm của mũi giáo trong một ngày thì giống như sáu loại thức. Các lỗ thủng bị đâm 
bằng mũi giáo trên khắp thân thể thì giống như sự xuất hiện của sáu loại thức. Lớp 
thịt bên trong bị mũi giáo làm thương tôn giống như nhóm danh pháp của khổ. 
Bằng ví dụ này, trí tuệ minh sát quán chiếu làm tỏ lộ đặc tính mãnh liệt của khổ. 


Vào lúc băt đâu tra tân cơ thê, tât cả các nhân tô của khô xâm chiêm qua con đường 


H Sịv, 174, Kính Độc thí dụ 
55 


của ý môn và điều này được giải thích bằng nhiều cách trong phần về tuệ minh sát 
thâm sát khô. 

Nói cách khác, đây là một ví dụ giúp làm rõ ý nghĩa khi so sánh nó với việc 
thành tựu trọn vẹn trí tuệ minh sát vào lúc đạt đến Quả vị A-la-hán. Phạm nhân 
không có chút hỷ lạc nào trước sự có mặt của những người hành hình - những kẻ 
đâm những nhát giáo vào hắn, hoặc từ chính những thanh giáo hoặc từ những nhát 
giáo đâm thấu vào cơ thể. Phạm nhân chỉ biết đến nỗi đau không ngừng tăng lên và 
sự sợ hãi. Một cách tương tự, nỗ lực của ta nhằm đạt tới trí tuệ minh sát này phải 
được thực hành làm sao để ta tràn ngập với nỗi sợ hãi khiếp khủng trong ánh sáng 
của trí tuệ cho tới khi ta không còn bất cứ ham muốn nào đối với sáu đối tượng giác 
quan hay với sáu loại thức thưởng thức các đối tượng giác quan đó. Thứ nỗ lực này 
có thê giúp hoàn tất chức năng nhiệm vụ của trí tuệ minh sát. Bởi vậy, thước đo 
đánh giá mức độ nỗ lực được thê hiện bằng ví dụ trên và nếu nó được hoàn tất ta trở 
thành một vị thánh A-la-hán. Đối với những người trở thành chư thánh A-la-hán, 
họa hoạn tuệ, tội quá tuệ và phiền yếm tuệ được thiết lập vững chắc. Đó là lý do vì 
sao mà diệt thọ tưởng định (nirodha-samãpatti), hay là sự kiện chấm dứt sáu loại 
thức trong bảy ngày, được gọi là nibbãna (Niết bàn) được trải nghiệm ngay tại đây 
và vào lúc này (ditthadhamma-nibbana). Đó là thành tựu được thưởng thức bởi 
những ai không muốn chịu đựng sự khởi lên của bốn danh uẫn cùng với sáu loại 
thức trước sự xúi giục của sáu đối tượng giác quan. Thành tựu đó được gọi là diệt 
và thật rõ ràng là sự khởi sinh của sáu loại thức chính là mối đe dọa lớn với chư vị 
A-la-hán. So sánh với các ví dụ, tất cả sáu loại thức và trạng thái tự nhiên của cả ba 
cõi cần phải được quán chiếu để được thấy biết rõ. Làm nô lệ cho cánh đồng lúa, 
bằng cách cày cấy vun trồng, ta có được thóc lúa. Hãy ghi nhớ tất cả theo cách này. 

Trên thế giới này, ta trở thành kẻ nô lệ do mượn tiền và tài sản từ một nhân vật 
gọi là ông chủ và trả nợ bằng cách phục dịch ông ta. Nhờ có sự phục dịch đến từ 
việc chữa trị bệnh, ăn uống và may mặc mà ta có thể sống yên ôn dưới một mái nhà. 
Các vị vua chúa và nhà cầm quyền được gọi là chúa tế của các thần dân. Tuy nhiên, 
họ không thê cai quản đề được giải thoát khỏi hành khổ, thứ luôn được duy trì bằng 
vô số các công việc khó nhọc và sự thống khô do sự biến hoại trong cơ thể của ta. 
Vị vua hay nhà cằm quyền đó không thê cai quản ngay chính cuộc đời hay cơ thể 
của họ theo cách đó. Người ta sợ hãi trước quyền lực của nhà vua và trước những 
đòn trừng phạt tiềm ân (nếu bất tuân phục) họ tuân theo ý chí của nhà vua ở một 


mức độ nào đó, nhờ vậy nhà vua có thê cai trị họ. 


56 


Do có sự tự do về tư duy, nói năng và những chuyên động cơ thê qua lại tùy ý, 
người ta cho rằng họ có quyền kiểm soát cơ thể của chính họ. Đối với vấn đề này, 
cái khổ muôn hình vạn trạng của các trạng thái được cầu tạo bởi điều kiện được duy 
trì bởi vô số những nỗi phiền toái như ăn uống và chữa trị bệnh, thứ công việc nô 
dịch phải được làm từ trước, chúng cần được hiểu bằng ví dụ chữa trị vết thương. 
Là kẻ nô lệ làm các công việc nô dịch như cho ăn, chữa bệnh, nuôi nắng chăm sóc 
trong những ngày qua; sự lĩnh hội, sự tư duy, những lời nói và các cử chỉ hành động 
được thực hiện để duy trì liên tục các thực tại tôi hậu (ND: tức là sắc uẫn hay là cơ 
thê). 

Đây là phân giải thích ngắn ngọn về vô ngã có liên quan đến việc không tuân 
theo nguyện vọng của một người hay hữu tình. 

Các nhân tô đã nói của Giáo lý Duyên khởi (hay định luật liên quan Nhân 
Quả) trong trí tuệ minh sát về vô thường là các sự kiện xảy ra rõ ràng liên quan tới 
chỉ một nhân duy nhất. Hơn nữa, vô ngã thì quá rộng lớn để có thể giải thích giống 
như bài giảng về Giáo lý Duyên hệ (Patthäna). Nó nhằm mục đích thành tựu Nhất 
thiết liễu trí và không cần thiết cho các hành giả thực hành thiền tuệ. Trí tuệ minh 
sát từng phần của nó là đủ để thực hành thành công thiền tuệ. Định luật Tùy thuộc 
Phát sinh được thể hiện bằng mối tương quan đơn lẻ của đối tượng trong phần trí 
tuệ minh sát về vô thường đã nói ở phân trên. Nó được hoàn tất nêu ta có thể quan 
sát và thấy biết nó bằng cách đó. 

Trong số ba loại tuệ minh sát thâm sát vô thường, khô và vô ngã, tuệ minh sát 
chính yếu bắt buộc phải có là tuệ minh sát thâm sát vô thường. Sau khi đạt tới tuệ 
minh sát đó các tuệ minh sát còn lại có thể được hoàn tất. 

Trừ đạt tri về Thức thực 

Tiến trình tâm của trừ đạt tri hiệp thế và siêu thế giống như họa hoạn tuệ và tội 
quá tuệ, phiền yếm tuệ và dục thoát tuệ cho tới Đạo trí Bất lai cần phải được biết 
như nó được đề cập ở phần thiền tuệ về đoàn thực. 

Phép tu tiến quán minh về thức thực này có thể đưa tới thành tựu Quả vị A-la- 
hán. Trừ đạt tri được thành tựu hoàn toàn sau khi chấm dứt sự thích thú chấp thủ đối 
với thức vảo lúc thành tựu Quả vị A-la-hán. Các vị thánh Nhập lưu, Nhất lai và Bất 
lai đã thành tựu trí tuệ minh sát về vô thường và trí tuệ minh sát về vô ngã trong sáu 
loại thức, mà không phải trí tuệ minh sát về khổ. Các ngài vẫn còn ham muốn đối 
với thức kế như hỷ lạc. Nỗ lực phát triển sự nhận biết của họa hoạn tuệ và tội quả 
tuệ, phiền yếm tuệ và dục thoát tuệ chưa được hoàn tắt. Trong quá trình phát triển 


sự nhận biệt của họa hoạn tuệ và tội quá tuệ, cái khô của thức được nhận ra. Khi 


57 


không hành thiền họ lại bị lạc tưởng bám dính như cũ. Các món đồ xa hoa của 
người, chư thiên và chư Phạm thiên được mường tượng ra. Vị Bất lai chỉ còn những 
tư tưởng về những thứ xa hoa của cõi Phạm thiên mà không phải của cõi người và 
trời dục. Không cần thiết phải nói thêm gì khác về phàm phu những người nỗ lực 
phát triển trí tuệ minh sát. Những phàm phu này được cho là có trí tuệ minh sát, 
nhưng họ chỉ có thể có trí tuệ minh sát vững chắc và liên tục về vô thường và vô 
ngã. Họ có thê nhận ra trí tuệ minh sát về khổ trong quá trình quán chiếu, nhưng 
vào những lúc còn lại, khái nệm về lạc xuất hiện trở lại như thường. Trong quá 
trình nhận biết của họa hoạn tuệ, tội quá tuệ và phiền yếm tuệ, trí tuệ minh sát về 
khổ dần dà phát triển và Đạo trí Nhập lưu được thành tựu vào lúc chấm dứt hoàn 
toàn thân kiến. Khi đó ta tiễn đến phản khán tuệ (paccavekkhana-ñana). Sau khi 
xuất ra khỏi phản khán tuệ, lạc tưởng lại nôi lên như cũ. Nếu hành giả còn là phàm 
phu, theo lẽ thường vị nam tử hay vị nữ nhân có thể thọ hưởng sự giàu sang, khoái 
lạc và một đời sống gia đình. Một số người (nhầm lẫn) cho rằng hành giả hành thiền 
minh sát thực sự thành công thì không còn hạnh phúc trong điều kiện vật chất tích 
cực. 

Đây là một ví dụ so sánh. Có hai cái cây độc. Rễ cái của một cây bị cắt hoàn 
toàn. Cây còn lại vẫn còn nguyên trạng. Mặc dù rễ cái của cây đầu tiên đã bị cắt bỏ, 
nó không khác với cái cây bình thường kia vì nó có rễ nhánh và cả phần thân cây 
phía trên mặt đất hãy còn đầy đủ dưỡng chất. Nó vẫn tỏa bóng sum suê. Cái cây đó 
có g1ảu dưỡng chất và các tán lá của nó thưa dần đi một cách chậm rãi và đều đặn. 
Cái cây bình thường thì mãi mãi sum suê và có thê sinh ra các cây độc con đề tạo 
nên một khu rừng lớn. Dưới mắt người thường, sự sum suê của hai cây là giống 
nhau. Tuy vậy, có sự khác biệt như đã đề cập trong ví dụ kê trên. Sự sung mãn, 
phôn thịnh của phàm phu có trí tuệ và một vị Nhập lưu thì khác với sựu sung mãn, 
phôn thịnh của một phàm phu ngu si. Vô minh thì không đáng được ưa thích chút 
nào, nó có xu hướng phạm phải những tội lỗi ghê gớm; chân lý này được thể hiện rõ 
băng ví dụ trên. 

Chẳm dứt trừ đạt trí về thức thực. 

Việc thành tựu tam tuệ minh sát thâm sát thức thực dẫn tới tuệ minh sát thâm 
sát danh và sắc. Sau khi thành tựu tam tuệ minh sát trong ba loại tuệ đó của thức, 
danh và sắc; nhiệm vụ của các ba la mật đối với Đạo và giáo huấn của Đức Phật đã 
hết. Đề chỉ ra chân lý này, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỷ kheo! (b#¿kkhave) nếu thức thực được tuệ tri (vi”ããne ãhãre 


pariññaíe) danh và sắc (namaripar) cũng được tuệ trì (parifññafain). Với việc tuệ 


58 


tri danh và sắc (w„ãma-ripe pariññZre) vị thánh đệ tử (ariyasavyakassa) không còn 
gì (naffhi kiñci) hơn (uứarj) để làm (karapyarn) trong việc thực hành đời sống 
phạm hạnh; như vậy () ta tuyên bố (yađãmi).” 

Tuệ minh sát thẩm sát Xúc thực 

Bây giờ thiền tuệ về xúc thực sẽ được giải thích rõ. Trí đạt tri về xúc thực đã 
được đề cập ở phần ba loại danh vật thực. Y cứ theo lời dạy “VỊ ây biết tới vật thực 
(ãhãram jãnãti)”, việc phân biệt khổ đề cần phải được chỉ rõ bằng mười lăm vòng 
luân chuyên của khổ đối với thức thực. Thức và xúc có quan hệ gần gũi nhau với 
cùng sự sinh khởi và hoại diệt, theo như chức năng của chúng, chúng được nhắc đến 
như là cái này đi sau cái kia. Thức giống như cánh cửa ngỏ dẫn vào thị trấn. Xúc 
giống như người giữ cửa kiểm tra tất cả người đi vào thị trấn ngay gần cửa xem họ 
là người tốt hay người xấu. Có rất nhiều ví dụ khác có thể đưa ra theo cách này. 

Ở những chỗ đặc biệt, chức năng của thức nôi bật ở sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm và biết thuần túy. Chức năng nhiệm vụ của xúc thì không rõ rệt. Trong sỐ 
các đối tượng nôi bật lên là đễ coi hoặc khó coi, dễ nghe hoặc khó nghe và vân vân; 
xúc là rất rõ rệt. Xúc được đặt tên là nhãn xúc, nhĩ xúc và vân vân. 

Chấm dứt giải thích ngắn gọn trí đạt trí. 

Ba loại đạt tri (irana-pariññã) cũng tương tự như thức. Ở chỗ sáu loại thức 
có sáu loại xúc. Trừ đạt tri cũng giỗng như ở phần nói về thức. Thực hành thiền tuệ 
về xúc thực có thê đưa đến Quả vị A-la-hán. Tuệ minh sát thắm sát xúc được thành 
tựu vào lúc đạt đến Quả vị A-la-hán. Nếu chức năng của thầm đạt tri về xúc thực 
được hoàn tất giống theo cách đối với thức, thẩm đạt tri về ba loại thọ cũng được 
hoàn tất. Trừ đạt tri cũng vậy bởi vì xúc và thọ là rất giống nhau về chức năng. Xúc 
câu sanh lạc (sukha samphassa) và thọ lạc (sukha-vedan3) có vẻ là một thực thể duy 
nhất. Nếu trí tuệ minh sát về khổ có ở lạc xúc (ND: xúc chạm dễ chịu) được thành 
tựu, thì trí tuệ minh sát về lạc thọ đương nhiên cũng sẽ thành tựu. Bởi thế, các chức 
năng còn lại của trí tuệ minh sát cũng sẽ được thành tựu. Thọ là động lực chính chi 
phối chúng sinh hữu tình. Mọi loại nhân lạc và thiên lạc được gọi chung là lạc thú. 
Nỗi khổ ở các khổ cảnh và nỗi khổ được phần lớn nhân loại biết đến là khổ thọ 
(dukkha-vedanä). Sự mong mỏi và ham muốn kiếp sông làm người, làm trời và làm 
Phạm thiên cũng được gọi là sự mong mỏi và ham muốn các lạc thú ở các cõi này. 
Nếu lạc thú của các cõi này được nhận ra và tỏ ngộ là khổ, các danh uấẫn và sắc uân 
của chúng sinh hữu tình ở các cõi này trở nên vô giá trị. Đó là vì sao, Đức Phật đã 


tuyên bố: 


39 


.~~— 


.~~— , 


(S.1¡.99) 
“Này các tỷ kheo (bhikkhave)! Nếu xúc thực (phasse ãhãre) được tuệ tri 


.~~— 


.~~— 


(ariyasävakassa) không còn gì (natthi kiñcï) nữa (uttari) để làm (karanTiyam) 
[trong việc thực hành đời sống phạm hạnh]; như vậy (ïfi), ta tuyên bố (vadämi).” 
Đây là một câu chuyện ví dụ cho việc thành tựu ba loại trí tuệ minh sát. Có 
một con bò cái bị lột da. Nó không có da ở bất cứ phần nào trên cơ thể và nó trông 
giống như cục thịt đỏ tươi. Lũ chó, quạ, kên kên, mòng và nhặng cắn và rỉa nó 
khiến các vết thương sưng tấy lên. Nếu nó chui vào bụi rậm thì sẽ bị những cành, 
nhánh, lá và gai của cây chọc phải và nỗi thông khổ của nó tuôn trào như dòng nước 


~ 


lũ. 

Đây là ý nghĩa của câu chuyện. Con bò cái giống như cơ thê của hữu tình. 
Điều kiện không có lớp da giống như thức thực. Thức thì chính là cánh cửa ngỏ. 
Xúc thực thì như cục thịt đỏ tươi chịu đựng những cơn đau nhức nhối dù chỉ khẽ 
chạm vào. Các chúng sinh hữu tình và vô tình thì giống như sáu loại đối tượng giác 
quan. 

Nếu cơ thể của chúng sinh hữu tình bao gồm cơ thể của cả các con và của Sư 
xúc chạm với các đối tượng khó ưa như hơi nóng mặt trời, gió nóng, lửa, mòng, 
muỗi, đỉa, bọ và vân vân không có chỗ nào mà nỗi thống khô lại không thê sinh ra. 
Thống khổ diễn ra triền miên vì những đối tượng khó ưa không ngừng sinh sôi nảy 
nở. Tuy nhiên, nó là ví dụ điển hình cho trí tuệ minh sát viên mãn của vị thánh A-la- 
hán quán chiếu ba loại xúc và cảm thọ lạc hoặc khổ đi kèm trong các cối người, trời 
và Phạm thiên. 

Trí tuệ minh sát về Tư niệm thực 

Đối với xúc thực, trí đạt tri giống như đã được đề cập đến ở phần bản chất của 
tuệ minh sát phân tích ba loại danh vật thực và mười lăm vòng luân chuyên của khổ 
đã được giải thích trong phần thức thực. Thâm đạt tri và trừ đạt tri cũng giỗng như 
đã mô tả ở phần thức. Ở sáu loại thức, sáu loại tư niệm thực như sở hữu tư sinh ra từ 
sắc (rũpa-sañcetan3) cần phải được giải thích. 

Nếu ba loại trí tuệ minh sát về tư niệm thực được làm chủ, ba loại ái dục cũng 


được vượt qua. Chúng là ái dục đeo níu trong cảnh dục giới (kama-tanh3), ái dục 


60 


đeo níu trong cảnh sắc giới sắc ái (rũpa-tanhã) và ái dục đeo níu trong cảnh vô sắc 
giới (aripa-tanh3). 

Ba loại trí tuệ này sẽ được giải thích chỉ tiết liên quan đến tư — thứ ném chúng 
sinh hữu tình vào sinh hữu đời sau và ái dục. Trong các phân tích về ba loại danh 
vật thực, tư giống như người đánh xe ngựa ông ta vụt và định hướng con ngựa được 
thắng vào cỗ xe bằng một cây roi. Giống với ví dụ này, sở hữu tư liên tục định 
hướng bốn danh uấn từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên, chúng chỉ đi vào kiếp sống 
kế tiếp nhờ sự trợ giúp của ái dục, hay tập đế. Chúng không thê đi tới kiếp sống kế 
tiếp mà không có sự trợ giúp của ái dục. 

Đây là câu chuyện ví dụ. Không thể nặn đất khô tơi xốp thông thường thành 
đạn súng đại bác để bắn sang bờ phía bên kia sông. Chúng không thê vươn tới bờ 
bên kia, mà sẽ vụn tơi tả ra ở nòng súng đại bác do chúng không có sự kết dính. 
Nếu đất thường được phối trộn với đất sét âm có đặc tính như xi măng và được 
nung thành những quả đạn súng đại bác chúng có thể được bắn sang bờ bên kia 
sông. Những quả đạn này sẽ vươn tới bờ bên kia và bắn trúng phá tan các mục tiêu. 
Điều này là nhờ đặc tính kết dính. Hãy ghi nhớ ví dụ này. 

Sở hữu tư của vị thánh A-la-hán giống như đất khô tơi xốp không có sự kết 
dính. Mỗi hành động bằng thân, khâu và ý gắn kèm với sự thúc dục của sở hữu tư 
nhưng không có sự kết đính của ái dục. Mỗi sở hữu tư biến mắt hoàn toàn vào cuối 
lộ trình tâm đồng lực (javana-vithi) trước khi hoàn tất hành động (kamma- 
samadgitä). Sở hữu tư của phàm phu (puthujjana) và bậc hữu học (sekha) giống như 
những quả đạn đại bác được nặn từ đất được phối trộn với vật liệu kết dính. Sở hữu 
tư này mỗi lần xuất hiện ở ba loại hành động đi kèm với chất liệu kết dính là ái dục 
và nó vẫn tiếp tục sau khi tiến trình tâm ghi nhận chấm dứt để khuyến khích hàng 
loạt các thức kế đó phát sinh nhằm gieo rắc các hạt giống hoàn tất hành động trước 
khi nó biến mất. Ái dục là chất liệu tạo ra tính kết dính tự nhiên, nó bám chặt một 
cách thích thú vào khái niệm “cơ thê của Tôi”, “tâm trí của Tôi”, “chủ ý của tôi” 
vân vân. Đây là mối liên kết của sở hữu tư và ái dục là thứ ném chúng sinh hữu tình 
vào sanh thú các loại. 

Bởi vậy, nếu sở hữu tư được thấy biết như là một cái hũ không lỗ hoặc một 
lượng lớn hạt giống của khô, thì ba loại ái dục sẽ được thấy biết theo cách tương tự. 
Không cần thiết phải bàn thêm về sự khởi tạo của chúng thành đời sống, danh và 


sắc. Bởi vậy, Đức Phật dạy: 


61 


.~~— 


(S.1¡.99) 
“Này các tỷ kheo (bhikkhave)! Nếu xúc thực (phasse ãhãre) được tuệ tri 


.~~— 


.~~— 


(ariyasävakassa) không còn gì (natthi kiãcï) nữa (uttari) để làm (karanTyam) 
[trong việc thực hành đời sống phạm hạnh]; như vậy (i6), ta tuyên bố (vadãmi).” 

Câu chuyện dùng làm ví dụ cho trí tuệ minh sát là một giao lộ ở đó mọi người 
qua lại. Có hai hồ tro than hồng bên cạnh chỗ giao nhau của hai con đường. Hai 
người đàn ông mạnh khỏe sống ở gần hai cái hỗ này tóm lấy những người đến gần 
và ném họ xuống hai cái hồ này. 

Các ác thú - hay các khổ cảnh (duggati) chứa đầy nỗi thống khổ, còn các thiện 
thú (sugati) hay lạc cảnh (sugati) chứa đầy những ngọn lửa của phiền não; cả hai 
thứ này, ác thú và thiện thú, như hai hồ tro than hồng không lồ. Các loại sở hữu tư 
thiện và bất thiện giống như hai người đàn ông mạnh khỏe. Trạng thái tâm lý dẫn 
dắt ném các hữu tình vào các sanh thú khác giống như người bộ hành bị ném vào 
hai hồ tro than hồng. Việc tóm lấy những ai đến gần cũng tựa như sự chấp thủ vào 
tham, ngã mạn và tà kiến đối với sự khởi lên ngắn ngủi và bắt tận của thức và sở 
hữu tư ở chính bản thân mình như “tôi, tâm trí tôi, tư duy của tôi, hành động của tôi, 
sự bồ thí của tôi, sự trì giới của tôi, thiện nghiệp của tôi và vân vân”. 

Người có ham muốn và chấp thủ vào những sở hữu tư nảy thì giống như người 
bộ hành khờ đại bấu víu và đu lên những người đàn ông khỏe mạnh, những kẻ ném 
người ta xuống hồ tro than hồng. Người bấu víu kia bị lôi sát tới cõi chết. Sau khi 
chết, vị nam tử hay vị nữ nhân kia bị ném vào sanh thú khác. 

Những kẻ bấu víu đó sở đĩ bị hai người đàn ông mạnh khỏe lôi đi bởi vì họ 
chấp thủ vào thức và tư như “của tôi, tôi và tự ngã của tôi” và họ không nỗ lực phát 
triển Bát Thánh Đạo đề chấm dứt tham, ngã mạn và tà kiến. Hơn nữa, họ thọ hưởng 
các món dục lạc trần thế tùy theo ý thích, họ nỗ lực tạo ra những điều kiện tốt đẹp 
của đời sống trần tục, mà không thèm quan tâm tới việc phát triển trí tuệ. Một người 
chăm chỉ nỗ lực đạt tới Đạo trí, hiểu rõ và chấm dứt dòng chảy tuôn trào của thức 
và tư thích thú trong các món dục lạc trần thế, người đó không thê bị lôi đi bởi cái 
sở hữu tư đó. 


Đến đây chấm dứt phân giải thích tư niệm thực. 


62 


Đến đáy chấm dứt phần giải thích bốn loại vật thực có thể tận diệt mọi khổ 
đau nhờ duy nhất một việc là nhận ra Dhamma (Pháp) việc này cũng giống như một 


thứ rễ cây thuốc duy nhất có thể chữa trị bách bệnh. 


Giải thích về Danh và Sắc 
Bây giờ, Sư sẽ giải thích văn tắt năm uân: 
Sắc (rũpa) 
Thọ (vedan3) 
Tưởng (sañña) 
Hành (sañkharä) 


Thức (viññäna). 


gi 0 ĐỘ 


Tư niệm thực hay được gọi là hành (sañkhãrä). Bởi thế, thức uân và hành uẫn 
không có đặc điểm đặc biệt nào khác cần phải giải nghĩa thêm nữa. Sắc khá gần gũi 
với đoàn thực và nó có thê năm trong phần giải thích về đoàn thực. Thọ và tưởng rất 
gần với xúc và có thể xem như năm trong phần xúc thực. 

Căn cứ theo Salla Sutta!? (Kinh Mũi tên) và Cũlatanhãsañkhaya Sutta!° (Tiểu 
kinh Đoạn tận ái) nhiệm vụ của tu tiễn quán minh có thê thành tựu chỉ bằng cách 
quán duy nhất cảm thọ. Trong Dĩghanakha Sutta!* (Kinh Trường trảo) (có chỗ khác 
gọi là Vedanã-pariggaha Sutta — Kinh Chấp trước thọ), du sỹ khổ hạnh Trường Trảo 
đạt Đạo và Quả trí nhờ chỉ quán mỗi cảm thọ. Cảm thọ rất dễ quán và được kiểm 
soát bởi tâm trí. Khi quán thức và quán xúc, chúng được giải thích là liên kết với 


cảm thọ. Bởi vậy, những ai muôn đạt được trí tuệ minh sát (vipassan8) cân phải 


!2 S.iv.207 
 M.i.251 
!4 M.1.497 


63 


chuyên chú vào các cảm thọ. Các phương pháp thực hành được mô tả ở phần giải 
thích về thọ là quá đủ rồi. 

Tưởng làm công việc ghi nhớ đối tượng. Từ lúc được sinh ra, nó ghi nhớ tất 
cả mọi thứ nó bắt gặp ví dụ như, “đây là mẹ, đây là cha và vân vân”. Nếu ta hồi 
tưởng lại chúng sẽ tái hiện trong tâm do được ghi nhớ theo cách như vậy. Thức 
không làm công việc ghi nhớ mà nó làm công việc hay biết. Hay biết đối tượng 
trước mặt là chức năng của nó. Đối tượng bắt gặp sẽ không tái hiện vào lúc hồi 
tưởng nhờ thức. Chính nhờ tưởng trước đây nên mới có những sự vật, hiện tượng 
được hay biết vào lúc này. Không có tưởng ta sẽ không thể nhớ nỗi đến tên của 
chính mình. Thức chỉ ra đối tượng được ghi nhớ bởi tưởng. Chính trí tuệ mới có thể 
phơi bày tất thảy bản chất tự nhiên của đối tượng năm ngoài phạm vi của thức. Mỗi 
lần trí tuệ phơi bày bản chất tự nhiên của đối tượng như vậy, nó cũng được tưởng 
ghi nhớ lại. Trí tuệ không phải thứ làm công việc ghi nhớ, mà nó làm công việc hiểu 
thấu. Thức giống như nhà ảo thuật bày ra trước mặt khán giả những thứ không có 
thật mà trông như có thật. Nó sáng tạo và bày ra những thứ vốn không hiện hữu 
thành những thứ hiện hữu. Tưởng ghi nhớ mọi thứ mà thức bày ra như là thứ có 
thật. Trí tuệ chỉ hiển bày thứ có thật. Tưởng cũng ghi nhận mỗi lần trí tuệ hiển bày. 
Tuy nhiên, chỉ có thức là luôn luôn sống chung với tưởng. Trí tuệ là người bạn thi 
thoảng mới viễng thăm thức và tưởng. Mỗi khi có tranh chấp nô ra giữa thức và trí 
tuệ, tưởng đứng về phía của thức để làm nhân chứng lớn. Đây là ví dụ minh chứng. 

Trí tuệ bảo thân là vô thường, nhưng thức lại bảo nó là thường hằng và vậy là 
chúng mâu thuẫn nhau. Sau khi đưa ra tất cả các bằng chứng nó hằng thu thập, 
tưởng khai trước tòa theo hướng nghiêng về quan điểm thức là thường hằng. Những 
bằng chứng mà thức và tưởng quán chiếu vào lúc được trí tuệ viếng thăm chứng tỏ 
thân thể là vô thường thì trái ngược và phủ nhận lại lời khai của tưởng (lúc không 
được trí tuệ viếng thăm) và quả quyết như thường lệ. Vào lúc thành tựu Quả vị 
Nhập lưu, phía ủng hộ quan điểm thân thể là thường hằng bị đánh bại hoàn toàn và 
phía ủng hộ quan điểm thân thê là vô thường được tuyên thắng cuộc. Trong trường 
hợp của lạc và khô, trí tuệ chỉ hoàn toàn giành thắng lợi vào lúc thành tựu Quả vị 
Vô sanh và phía ủng hộ quan điểm thân là khổ được tuyên thắng cuộc. Trong cuộc 
tranh cãi về ngã và vô ngã vào lúc thành tựu Quả vị Nhập lưu phía ủng hộ quan 
điểm thân là vô ngã được tuyên thắng cuộc. Đây là câu chuyện được lấy làm ví dụ. 
Lên cơn đói, một nữ dạ xoa biến hình thành một tiên nữ. Sau mỗi lần biến hình 
thành tiên nữ như vậy nó được thấy bởi thức, ghi nhớ bởi tưởng, xúc chạm bởi xúc 


và được thưởng thức bởi thọ; nó được xem như là một nàng tiên nữ vô cùng kiêu 


64 


diễm. Trong lúc khích động tham, tư khởi lên, tham yêu thích nữ dạ xoa này vô 
cùng. Khi đó người đàn ông này trở thành mồi ngon của nữ dạ xoa. 

Một người đàn ông khôn ngoan khác cũng bị nữ dạ xoa dụ theo cùng cách ấy. 
Thức thấy hình dong của một tiên nữ. Lập luận rằng tiên nữ này không có bóng, trí 
tuệ biết rõ người đàn bà này là một con quỷ dạ xoa. Xúc gặp gỡ con quý. Mỗi lần 
gặp, thọ cảm nhận những cơn đau vô cùng khốc liệt ở tâm. Trong lúc khích động trí 
tuệ và tinh tấn, tư khởi lên đề trốn chạy. Như vậy, năng lực của tưởng, thức và trí 
tuệ phải được nhận biết rõ. Thức và tưởng đóng giả làm trí tuệ ở người thiểu trí. 
Những người này cho răng cái hay biết của tưởng và thức là trí tuệ. Họ bị thức và 
tưởng lừa gạt. Đây là con đường của tà kiến. Các mức độ nhẹ, trung bình và nặng 
của tà kiến như sau: 

1. Tưởng điên đảo (saññã-vipalläsa), 

2. Tâm/thức điên đảo (citta-vipallasa), 

3. Kiến điên đảo (ditthi-vipalläsa). 

Tưởng là tà kiến mức độ nhẹ, thức là tà kiến mức độ trung bình và kiến là tà 
kiến mức độ nặng. Chúng phát triển từ nhẹ tới trung bình rồi từ đó chúng trở thành 
tà kiến mức độ nặng. Hãy hết sức thận trọng kẻo bị thức và tưởng lừa gạt. 

Chấm dứt phân giải thích về bản chất của tưởng. 

Ba loại trí tuệ minh sát còn lại không khác với những loại trí tuệ minh sát đối 
với thức và xúc ở phần giải thích phía trên. Quả vị A-la-hán có thê được thành tựu 
nhờ trí tuệ minh sát quán chiếu một trong bốn loại danh uấn: 

I. Thọ uẫn (vedanakkhandha), 
2. Tưởng uẫn (saññãkkhandha), 
3. Hành uẫn (saññãkkhandha), 
4. Thức uẫn (iãññãnakkhandha). 

Trí tuệ minh sát quán chiếu sắc uẫn (rñpakkhandha) chỉ đưa tới Quả vị Bất lai. 
Sau khi thành tựu Quả vị Nhất lai thì không còn gì khó khăn để tiến lên Quả vị A- 
la-hãn do sự thấy biết và đạo lộ chắc chắn sẽ đưa đến mục tiêu cuối cùng. Nếu 
không thành tựu trong kiếp sống hiện tại, chắc chắn sẽ thành tựu trong cõi Phạm 
thiên. Điều kiện để đảm bảo thành tựu Quả vị A-la-hán đã được đáp ứng trong số 
những điều kiện cần đáp ứng. Bởi vậy, những thiện nam nhân lúc này thấy được 
nguy hiểm của vòng luân hồi cần lẫy một trong năm uẫn làm nên tảng đề thực hành 


quán chiếu liên tục tùy theo ý thích của họ và khi làm như vậy phải hết sức nỗ lực. 


65 


Trong số năm uần này, không cần thiết phải nói thêm về các phương pháp 
thực hành quán chiếu bốn danh uân vì chúng đã được bao gồm trong phần quán 
chiếu bốn loại danh vật thực. 

Sắc uẫn cũng được bao gồm trong phần về đoàn thực, nhưng nó cần được giải 
thích kỹ hơn chút để cho rõ ràng. Có hai loại hành giả tiến tu quán minh sắc uâẫn: 
một loại có trí tuệ sắc bén và loại kia với trí tuệ chậm lụt. Loại với trí tuệ sắc bén có 
thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ với một từ ví dụ như từ “sắc”. Loại với trí tuệ chậm lụt 
phải học về các đặc tính bành trướng (pathavi), đặc tính dính (ãpo), đặc tính nhiệt 
độ (tejo) và đặc tính chuyên động (vãyo), cùng với sắc y sinh (upãdã-rũpam) thể 
theo Kinh phân tích. Ngoài bốn sắc hiển, các sắc còn lại là sắc y sinh. Các đặc tính 
của sắc cần được học và nhớ thành năm loại. Bằng ngôn ngữ đời thường, bốn nhân 
tô chính là đất, nước, lửa và gió. Các sắc còn lại thuộc nhóm các sắc y sinh. 

Trong lúc giải thích bằng một từ (nghĩa là từ sắc), phố thông tuệ (sammasana- 
ñãna) thực hiện việc quan sát, khám phá và xác định ba đặc tính của vô thường, khô 
và vô ngã và tiễn thoái tuệ (udayabbaya-ñãna) đã được bao gồm và việc hướng dẫn 
quán chiếu sắc lửa lên trước tiên giúp hành giả nắm bắt rất đễ dàng. Bản chất của 
lửa thí dụ như ở trong những hồ tro than đốt từ gỗ cây keo đang rực cháy cần được 
hình dung. Đặc tính của lửa là nhiệt độ và theo quy luật tự nhiên nó bùng lên và tỏa 
rộng lượng nhiệt ra đều xung quanh. Nó được gọi là lửa (tejo) hay thời tiết (utu) do 
sự tỏa nhiệt, sự khởi lên, địch chuyển và lan rộng có thể được thấy như nhìn bằng 
mắt. Chúng là sự tăng trưởng của ngọn lửa từ mẹ tới con cái và từ thế hệ này qua 
thế hệ khác. Sự sinh sản và trưởng dưỡng không ngừng được gọi là sự tăng trưởng 
của ngọn lửa. Ngọn lửa này được gọi là ngọn lửa đang bốc lên và tỏa sức nóng ra 
đều các hướng. 

Sự chuyên động và sự sinh khởi đều đặn xảy ra do sự chấm dứt luân phiên của 
những thứ già cỗi, theo từng nhóm và do sự khởi lên đột ngột của những thứ tươi 
mới, theo từng nhóm. Sự biến chuyên mau lẹ của chúng hiện ra rất rõ rệt nhờ việc 
quan sát kỹ lưỡng và sát sao. Sự biến chuyên mau lẹ của sự chuyên động và sự sinh 
khởi của chúng được quan sát càng kỹ lưỡng thì tốc độ hoại diệt và biến mất nhanh 
chóng của chúng trở nên càng rõ rệt. Những chuyền động của ngọn lửa và dòng 
nước ở con sông cũng phải được hiểu theo cùng một cách như vậy. 

Mỗi bản chất của thực tại không sinh khởi hay chuyển dịch đề ta nhìn thấy 
được bằng mắt thường. Nó là sự chuyền dịch được gây ra bởi những lần chúng khởi 
sinh ra theo từng nhóm. Ở đây thức tri và tuệ tri cần phải được giải thích. Sư sẽ giải 


thích bằng một câu chuyện ví dụ. Một người đàn ông cầm cây đèn bước đi trong 


66 


đêm tối. Vòng sáng tỏa ra từ cây đèn chiếu rọi mặt đường không biến mắt đi, điều 
này được biết bằng thức tri. Người ấy biết ánh sáng tỏa ra từ cây đèn theo sát người 
ấy đến bất kỳ nơi nào ông ta đi đến. Ông ta tư duy và nhìn nhận như vậy bằng thức 
tri. Bằng tuệ tri, nó lại là sự tiếp nối của những lần khởi sinh của vòng sáng mới 
theo từng nhóm. Nó không phải là tập hợp các trạng thái có thê tách khỏi điểm xuất 
phát mà không bị diệt đi. Bóng tối đường như đang bám theo ông ta thực ra là sự 
biến mất liên lục của những phân tử ánh sáng cũ. Những lần nảy sinh của nhóm các 
phân tử bóng tối mới nối tiếp ngay tại điểm biến mất của phân tử ánh sáng cũ. 

Đây là một ví dụ khác. Khi chiếc tàu chở thư đang chạy hết tốc lực, rừng, núi, 
cây cối, đất đai, ruộng đồng và nông trang nhìn có vẻ như đang chạy trên vòng tròn 
đối với thức tri. Tuệ tri bằng các lý lẽ nhận ra là chỉ có con tàu đang chạy, còn rừng, 
núi và vân vân thì không hề chuyển động. Như vậy, trong mọi trường hợp, thức tri 
phần lớn là sai lầm. Chúng ta nên biết tuệ tri trong mọi hoàn cảnh, đối với mọi đối 
tượng đều luôn đúng đắn. Trong việc lựa chọn các thực thẻ, thức tri và ảo tưởng 
hoàn toàn phải được đặt ở bên sai lầm. Trong lúc quay về phía đối tượng, thức tri và 
ảo tưởng xuất hiện trước tiên. Nếu chúng ta có thể loại bỏ thứ thức tri lừa dối thì khi 
đó mới có cơ hội cho thực tại xuất hiện. Ngược lại, thực tại sẽ không xuất hiện. 

Khi một quả núi được nhìn từ đàng xa nó trông như một thực thể bao phủ bởi 
bóng tối. Đó là thức tri. Từ khoảng cách ấy, bóng tối không được thấy băng tuệ tri. 
Bóng tối không phải là một thực thể. Vô số đất đá, cây cối, cành, nhánh và lá cây 
được nhận ra. Tới được chỗ quả núi, các loại đất đá, cây cối, bụi rậm, cành, nhánh 
và lá lại được nhìn thấy. Nó cũng là thức tri. Sau khi loại bỏ thức tri nhờ trí tuệ, chỉ 
còn các sắc pháp của các nhóm tám sắc bất ly được thấy khi các thực thê được tìm 
kiếm. Mọi loại đất đá, cây cối, bụi rậm, cảnh, nhánh, lá và mầm biến mất. Một họa 
sỹ nhìn vào bối cảnh từ đàng xa khi ông ta muốn vẽ hình quả núi. Ông ta không thể 
vẽ bức hình quả núi sau khi đã trèo lên và ngắm nhìn nó. Ông ta không thê vẽ nó ở 
đó được. Bức tranh vẽ cây cối có thể được vẽ nhờ thức tri. Không thể vẽ nó bằng 
tuệ tri bởi các pháp chân đề (paramattha dhamm3) như đất (pathavï), nước (ãpo) và 
vân vân không có phần khung nên, chất liệu hay hình dạng — không có chút gì dù 
chỉ bằng một hạt nguyên tử nhỏ xíu. Sự khởi sinh và hoại điệt của danh và sắc đang 
thực tế hiện hữu là khác biệt với những gì được nhìn thấy bằng thức tr1. 

Danh pháp chỉ có thể tổn tại chỉ trong ba khoảnh khắc (khana): sinh (uppãda), 
trụ (thiti) và điệt (bhañga). Nếu cái nháy mắt hoặc một tia chớp được chia thành một 
nghìn phần thì ba khoảnh khắc này sẽ chỉ bằng một phần thời gian đó. Đời sống của 
các danh pháp kéo dài trong ba khoảnh khắc là chân thực và đúng đắn. Bản chất của 


67 


thực tại là không chấm dứt, không phân hủy và không chết phi thời. Vào lúc chấm 
dứt đời sống của nó, nó không thể tiếp tục duy trì đời sống mà không bị tán hoại, 
phá hủy và chết. Đây là đặc tính chân thực của cuộc sống. Các danh pháp tồn tại chỉ 
trong ba khoảnh khắc. Thậm chí Đức Phật Toàn giác, Sakka (Vua trời Đề thích) và 
chư Phạm thiên không thể khiến cho các danh pháp sinh ra vào khoảnh khắc sinh 
phải chấm dứt ngay tại lúc đó mà không tiến đến khoảnh khắc trụ và khoảnh khắc 
diệt. Theo quy luật tự nhiên, chúng chấm dứt vào khoảnh khắc diệt (bhañga). Các 
sắc pháp được sinh ra như đất, nước và lửa có thể duy trì đời sống lâu gấp mười bảy 
lần đời sống của danh pháp. Một đời sống của sắc pháp phải đi kèm với mười bảy 
đời sống của danh pháp. Một loạt sắc pháp phải được đi kèm với mười bảy loạt 
danh pháp. Đời sống của sắc pháp bằng với mười bảy đời sống danh pháp, điều này 
thực sự tồn tại. Đó là giới hạn đời sống thực sự của tất cả chúng sinh hoặc hữu tình 
hoặc vô tình ở ba mươi mốt cõi như đã được biết. 

Đối với thức tri, đời sống của một hữu tình kéo dải toàn bộ cuộc đời. Vào lúc 
chết, rốt cuộc, nó chấm dứt và biến mất. Nó có vẻ được giải thoát khỏi sự chấm dứt 
và hoại diệt trước cái chết. Nếu đời sống được nhìn bằng thức tri thực sự tồn tại, vào 
thời kỳ đời người có tuổi thọ một trăm năm, tất cả loài người, có lẽ, có thể sống tới 
năm họ tròn một trăm tuôi. Một người sẽ không thể bị giết chết nếu bị sét đánh, bị 
lửa đốt hay bị cắt xẻ bởi những thứ vũ khí sắc bén trước khi hoàn tất quãng đời một 
trăm năm tuổi đó. Nó có thể được hoàn tất trong sự dài lâu và bất khả xâm phạm. 
Song điều đó không phải như vậy. Bất cứ ai cũng có thê chết vào lúc trẻ, lúc trung 
tuôi hoặc lúc già. Bởi vậy, rõ ràng là đời sống được nhìn bởi thức tri không phải đời 
sống thực sự và chân xác. Tất nhiên là thức tri được dùng để thấy những thứ hư ảo 
thành ra những thứ thật có và đề thấy những thứ không hiện hữu thành những thứ 
hiện hữu. Nó đây sai lầm và khiến người ta lạc lối. 

Việc phân tích sự chấm đứt và cái chết sẽ được giải thích ở đây. Không có sự 
gián đoạn trong đời sống của một hữu tình từ lúc nó được thọ thai, dù chỉ trong cái 
nháy mắt, mà không có hai loại chết xảy đến với danh pháp và sắc pháp. Do giới 
hạn tuổi thọ của danh pháp và sắc pháp, những cái chết của danh pháp và sắc pháp 
xảy ra liên tiếp. Ví dụ về người đao phủ vung kiếm chém tội nhân đề gây ra những 
vết thương từ lúc nó được thụ thai đã đề cập ở phần thức thực nay được nhắc lại ở 
đây. Trong ví dụ đó, nếu tìm ra được thứ thuốc thần kỳ chữa lành vết thương ngay 
tức khắc sau mỗi nhát chém và cứu phạm nhân thoát chết, nó sẽ giúp kéo dài mạng 
sống. Một cách tương tự, một mặt luôn có sự chết đi liên tục của danh pháp và sắc 


pháp, mặt khác luôn có sự sinh ra liên tục của chúng. Hai loạt các sự kiện chêt đi và 


68 


sinh ra liên tục có thê diễn ra song hành trong cả trăm năm. Loạt các sự kiện chết đi 
của cái già cũ và loạt các sự kiện sinh ra của cái tươi mới diễn ra song hành, tuy 
nhiên, sẽ không có sự tiếp nối của sự kiện sinh ra sau nhát chém chết chóc bởi thanh 
gươm của thần chết. Thức của hữu tình chỉ thấy duy nhất một cái chết xảy ra vào 
lúc cơ thê vật lý chấm đứt đời sống. Do khái niệm về sự tương tục (santati- 
paññatti), mà sự chấm dứt và cái chết liên tục xảy của danh pháp và sắc pháp trong 
suốt cuộc đời từ lúc được thọ thai bị che khuất. Hữu tình hoàn toàn mù lòa trước 
chúng. Do không được thấy, những sự chấm dứt và cái chết này bị bác bỏ và bị cho 
là sai lầm. Bởi vậy, mới có khái niệm về một đời sống duy nhất cho một kiếp sống 
và một cái chết duy nhất mãi mãi của đời sống. Tưởng quyết định một cách chắc 
chắn và tà kiến thì ăn sâu bén rễ. Quan điểm này thật vững chắc, lan tỏa và kiên cố - 
như đã được Đức Phật chỉ dạy. Phàm phu sống trong vòng luân hồi và bị lừa gạt 
hoàn toàn bởi những tà kiến của chính họ. Đời sống chỉ gồm có danh pháp và sắc 
pháp. Không có đời sống của một hữu tình được cho là có linh hồn. Chết chỉ là cái 
chết của danh và sắc. Không có cái chết của một hữu tình hay linh hồn. Sư sẽ giải 
thích tất cả những điều này. 

Đời sống của danh pháp gồm có ba khoảnh khắc và khoảnh khắc thứ ba chỉ là 
khoảnh khắc của sự chấm dứt và cái chết. Tuy nhiên, sự chấm dứt tột cùng của danh 
pháp cũng được bao gồm trong đó và điều đó có nghĩa nó sống trong ba khoảnh 
khắc. Đề kiêm nghiệm một cách hợp lý xem đời sống của danh pháp có thực sự có 
ba khoảnh khắc hay không, bốn danh uân nổi bật cần được đánh bằng luỡi tầm sét 
trong suốt khoảnh khắc sinh. Tương tự, chúng cần phải được kiểm nghiệm theo 
cách tương tự vào khoảnh khắc trụ. Nếu đời sống của danh pháp không tôn tại thực 
sự, danh pháp sẽ bị phá hủy vào khoảnh khắc sinh hoặc trụ. Danh pháp đó sẽ không 
thể tiễn sang khoảnh khắc thứ ba - khoảnh khắc diệt. Nếu đời sống đó tồn tại thực 
sự nó sẽ không bị tồn thương hoặc chao động một chút nào dù nó có bị đánh bằng 
lưỡi tầm sét trong những khoảnh khắc này. Khoảnh khắc thứ ba chắc chắn sẽ được 
đạt tới. Trong mười bảy lần đời sống của danh pháp, sắc pháp sẽ không bị tôn 
thương và chao động một chút nào dù bị đánh bằng lưỡi tầm sét. Quy luật tự nhiên 
quy định nó phải sống và tồn tại cho tới khoảnh khắc cuối cùng. Kéo dài như vậy, 
nên sẽ có đời sống của sắc pháp cũng như đời sống của danh pháp và sẽ không có 
bất cứ sự sợ hãi, hoảng loạn, hoặc lo lắng trước khi đời sống của chúng chấm dứt dù 
chúng có bị đánh bằng lưỡi tầm sét. Đây là bản chất tự nhiên của đời sống thực sự 


và chân thật. 


69 


Giải thích Phố thông tuệ 

Phổ thông tuệ (sammasana-ñãna) quan sát, khám phá và xác định ba đặc tính 
vô thường, khổ, vô ngã. 

Danh và Sắc tương ứng trước khi tiếp giáp (anantara) với đoạn cuối của 
khoảnh khắc của trạng thái trụ (thiti) không thê bị ngăn cản để khỏi chuyển qua 
khoảnh khắc của trạng thái diệt mà vẫn ở mãi trạng thái trụ dù bởi Đức Phật, Đề 
thích, hoặc Phạm thiên bằng quyền năng, sức mạnh, thuốc thần và tiên dược của các 
ngài. Theo đúng tiễn trình, danh và sắc sẽ chấm dứt, biến mất và đi đến hoại diệt. 
Đây là bằng chứng hợp lý cho thấy sự tồn tại thực sự của cái chết của danh và sắc. 

Không có bất cứ thứ gì có thê được gọi là một linh hồn (JTva) ở bất cứ đâu 
khắp trong tam giới. Theo như các đặc tính đã đề cập trong đời sống của danh và 
sắc, trước khi chấm dứt giới hạn tuổi thọ, còn có đời sống của đặc tính tự nhiên đặc 
biệt, nó là thứ sẽ không di chuyên hoặc bị làm chệch ra khỏi vị trí ban đầu dù nó có 
bị đánh bằng lưỡi tầm sét. Bản chất tự nhiên đặc biệt đó được gọi là mạng sống. 

Ngoài đời sống của danh pháp và sắc pháp, còn có thứ được gọi là đời sống 
đơn lẻ của một kiếp sống. Có những con người có tuổi thọ từ hai mươi tới chín 
mươi tuôi hoặc thọ hơn nữa. Ở cõi trời Tứ đại thiên vương, giới hạn tuổi thọ là năm 
trăm năm tuổi trời. Giới hạn tuôi thọ ỡ cõi Tam thập tam là một nghìn nắm tuổi trời 
và vân vân. Nếu linh hồn mà tôn tại như là một thực thể riêng biệt theo cách nói 
thông thường, sẽ không có bất cứ sự chệch hướng nào của mạng sống và cơ thê 
khỏi điều kiện ban đầu của nó để gây ra mối nguy hại lớn như bệnh dịch, sét đánh 
và vân vân. Ta có thể sống yên ôn mà không phải sợ hãi hay lo lắng về những mối 
nguy hiểm cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, nó không phải vậy. Chúng ta 
không chịu được sự tác động của cơn đói, nó là mối nguy hiểm chết người. Luôn có 
nỗi sợ hãi và lo lắng đối với cơn đói. Có nỗi khổ không ngơi nghỉ xuất phát từ sự sợ 
hãi và lo lắng đối với đủ thứ hiểm nguy từ bên ngoài và bên trong. Đừng nói đến 
những quãng thời gian bằng một thập kỷ hay lâu hơn thế, không có chi an toàn 
trước cơn đói và sự tác động của những hiểm nguy này dù chỉ trong một năm. 
Không có gì chắc chăn đối với cuộc đời dù trong một mùa, một tháng, hoặc một 
ngày — thậm chí trong một giờ đồng hồ. Không có đời sống nào mà không có đau 
đớn, đôi thay, sợ hãi hoặc lo lắng dù chỉ trong cái nháy mắt. Cơ thê có thể bị tôn 
thương chỉ trong giây lát. Điều đó thật hiển nhiên và có thể nhận ra là đời sống đó 
thật mong manh và không chắc chắn làm sao. Chỉ có danh và sắc pháp; những thứ 
biến chuyển quá đỗi mau chóng và không thể kéo dài dù chỉ bằng khoảng thời gian 


của một phân tỷ của một cái chớp mắt. 


70 


Đây là phần giải thích về sự vắng mặt của cái gọi là linh hồn được cho là tồn 
tại và xem là thực có bởi thức tr. 

Ngoài cái chết của danh và sắc, không còn có cái chết nào khác của người 
hoặc chúng sinh hữu tình. Thực tế này có lẽ là đủ để được hiểu rõ ràng đúng theo 
câu chuyện về người đao phủ và những nhát chém bằng gươm. Đây là phần giải 
thích sự khác biệt giữa thức tri sai lầm và tuệ tri đúng đắn. Nó là trở ngại vô cùng 
lớn (antarãya) ngăn cản không cho những ai tìm kiếm vô thường và nỗ lực hướng 
đến vô thường bằng thức tri và ảo tưởng đi đến được tới Dhamma. Sư sẽ giải thích 
thêm chút nữa để làm rõ nghĩa hơn. 

Đây là sự phân biệt giữa thức tri và tuệ tri trong ví dụ hồ tro than hồng đốt từ 
cây keo đã đưa ra ở trên. Đời sống của ngọn lửa kéo đài từ lúc nó nhen nhóm lên 
cho tới lúc hồ tro cháy hết và tự động tắt ngắm. Đó là thức tri. Việc xem xét các chi 
tiết có thể nhìn thấy bằng mắt như sự khởi lên, sự tăng trưởng, sự bùng cháy, sự lan 
tỏa và sự co rút lại, sự xuất hiện và sự biến mất, cũng như khả năng ngọn lửa bị dập 
tắt bằng nước vào bất cứ lúc nào, đưa đến kết luận: chắng có đời sống của một ngọn 
lửa nào đó khả dĩ kéo dài mãi mãi. Đó là tuệ tr1. 

Lại nữa, trong khi nhìn đám lửa cháy bập bùng theo từng đám, ảo tưởng cho 
rằng chỉ có một ngọn lửa trong một đám cháy từ lúc nó mới nhen nhóm lên cho tới 
đoạn giữa rồi tới đoạn cuối là thức tri. Sự khởi lên của một đám cháy nghĩa là nó, 
chí ít, phải là sự thấy biết trong khoảng thời gian ngắn bằng cái chớp mắt. Nếu ngọn 
lửa thực sự tôn tại trong khoảng thời gian ngắn bằng cái chớp mắt, nó không thê bị 
dập tắt dù có đồ hàng lít nước (ND: nguyên nghĩa là ga lông nước — đơn vị thê tích 
của Anh quốc) vào nó cùng một lúc. Trí tuệ suy luận ra chắng có bất cứ đời sông, 
linh hồn hay cái cốt lõi nào có thể chống cự lại tác động của nước được tìm thấy 
trên đời. Bởi vậy, sự hay biết khả năng (có mặt) của những cái chết đang liên tục 
diễn ra trong một cái chớp mắt là loại trí tuệ đó. 

Tuy nhiên, trí tuệ suy luận đó (anumäana-ñãna) có được nhờ lập luận tư duy 
logic. Trong trường hợp của trí tuệ minh sát, nó được đạt đến nếu tuôi thọ kéo dài 
trong cái nháy mắt được thấy biết. Sự văng mặt của sự chắc chắn, một hữu tình, linh 
hồn hay một cái ngã trở nên rất rõ ràng nếu sự vắng mặt của tuôi thọ được thấy biết. 
Nhiệm vụ của trí tuệ minh sát là kháng cự và phá hủy ngay lập tức thường tưởng 
(nicca-saññä), thường tâm/thức (nicca-citta), thường kiến (nicca-ditthi), ngã tưởng 
(atta-saññã), ngã tâm/thức (atta-citta) và ngã kiến (atta-ditthi). 

Tưởng, thức và kiến về thường và ngã, được thiết lập vững chãi trong vòng 


luân hồi bắt tận, không có một vết tích nào của lập luận tư duy logic và đúng đắn ở 


7] 


đó. Tuệ tri có thê bị áp đảo ngay tức khắc bởi tưởng, thức và tà kiến, giống như một 
đường vạch lên mặt nước đang chảy bị xóa bỏ ngay lập tức bởi dòng nước. Tuệ tri, 
giống như hình ảnh được nhìn thấy bằng mắt thường ngay lúc này, có thê lay 
chuyền, thay đổi điều kiện và trấn áp những khuynh hướng sai lầm 
(micchãbhinivesa). Trong bài pháp giảng về nỗi khổ ở các ác thú, tâm trí người 
nghe lấp đầy nỗi sợ hãi mơ hỗ chỉ ngay trong lúc đó. Tâm trí mọi người lấp đầy nỗi 
sợ hãi nếu họ trải qua tám đại địa ngục được thấy trực tiếp ở hiện tại sau khi chìm 
sâu vào lòng đất như Đại trưởng lão Candagutta người xứ Tích lan, hay các đạo sỹ 
tu khô hạnh như ông Samkicca và ông Sarabhaiga. Hãy ghi nhớ ví dụ này. 

Một cái chớp mắt là rất ngắn ngủi đối với tâm thức của một hữu tình. Việc 
quán chiếu chỉ tiết hơn thế hãy còn rất xa mới đạt tới được năng lực nhìn được chia 
chẻ phân tích. Không có năng lực nhìn được chia chẻ phân tích, nó không phải là trí 
tuệ minh sát mà chỉ là trí tuệ suy luận. Chức năng của trí tuệ minh sát là phá hủy 
tưởng, thức và kiến về thường hằng và ngã. Sự phá hủy tưởng, thức và kiến về ngã 
đến trước tiên. Vô thường và vô ngã tưởng được hoàn tất nêu có sự nhận ra nào đó 
về vô ngã. Sau việc nhận ra vô ngã, việc nhận ra vô thường được hoàn tất. Khô có 
thê được chấm dứt vào lúc đạt tới Quả vị A-la-hán. Các thứ tưởng, thức và kiến về 
ngã này không thể hiểu được những thứ nhanh hơn cái nháy mắt. Vượt quá phạm vi 
hiểu biết và nơi chúng gắn bó, chúng sẽ không còn nơi đề trú ấn. Đây là một lý do. 
Đối với những lý do này, trong khi quán chiếu sự xuất hiện và biến mắt có liên quan 
đến chức năng của tuệ minh sát thẩm sát vô thường, chúng ta nên liên tục nhắc nhở 
và hướng dẫn thiền sinh hình dung ra bản chất vô thường của tính tương tục bằng 
các sự kiện có thực. 

Đây là bài khảo sát dùng làm tiêu chuẩn lý tưởng lấy từ ví dụ ngọn lửa trong 
các hồ tro than hồng. 

Sắc uân chứa đầy nhóm sắc lửa có thực mà không để lại một kẽ hở nào dù chỉ 
nhỏ bằng đầu mũi kim hoặc một hạt nguyên tử. Nhóm sắc lửa đó tương tự như ngọn 
lửa của hồ tro đốt bằng cây keo. Cơ thẻ là chất đốt cho sắc lửa thực sự. Cũng giống 
như sự bùng lên liên tiếp của ngọn lửa từ hồ tro than hồng, bản chất tương tự của 
sắc lửa trong cơ thê sẽ được nhận ra. Nếu sự bùng lên liên tiếp của sắc lửa trong 
toàn cơ thể được nhận ra, trí tuệ sẽ có thể quyết định là chăng có một tí tI bất cứ loại 
vật chất nào mà không thẻ bị phá hủy dù chỉ trong cái nháy mắt. Trí tuệ chỉ ra quyết 
định mà không thể thấy biết một cách đầy đủ sự xuất hiện và biến mắt bằng cách 
phân tích. Hình ảnh một người đàn ông phản chiếu lên một mớ bong bóng không 


còn sau khi những quả bong bóng này vỡ. Sự kiện chăn chắn phải hoại diệt có thể 


vã 


được tỏ ngộ. Một cách tương tự, các danh uân phụ thuộc vào sắc liên quan tới sự 
phá hủy của mọi sắc uần. Bởi vậy, trí tuệ sẽ đưa ra quyết định. Tất cả sắc uân của 
tất cả chúng sinh sẽ được thấy biết nếu cơ thể (sắc uân) của chính ta được thấy biết 
kỹ lưỡng. Tất cả chất đốt cho ngọn lửa như dãy núi Hy mã lạp sơn, toàn bộ địa cầu 
hay vũ trụ cũng sẽ được thấy biết. 

Đây là phần giải thích về phố thông tuệ - thứ quan sát, khám phá và xác định 
ba đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã. Phương pháp chặt đứt tính tương tục dựa 
trên ngọn lửa theo phần giải thích trong Chú giải là đặc tính vô thường bị che dấu 
bởi tính tương tục và đặc tính đó có thể được nhận ra bằng tuệ quán sau khi phân 
tích tính tương tục. Các phương pháp phân tích và chặt đứt tính tương tục thì có rất 
nhiều. Chúng phụ thuộc chủ yếu vào năng lực suy luận của thiền sư hướng dẫn. 
Phần giải thích dựa trên ngọn lửa trong sách này chỉ thay thế một thuật ngữ mang 
tính bao quát lớn bằng một thuật ngữ có ít có tính bao quát (upalakkhana) hoặc 
ngược lại. 

Giải thích về Tiến thoái tuệ 

Ở đây, Sư sẽ giải thích ngắn gọn tiến thoái tuệ (udayabbaya-ñãna) trong sắc 
uấn. Phố thông tuệ quán chiếu và tạo điều kiện cho ta đưa ra kết luận là danh và sắc 
không thể tồn tại chỉ trong một cái chớp mắt hoặc trong một cái nháng chớp. Điều 
này không giúp ta phân tích sự sinh và diệt liên tục trong các nhóm bằng tốc độ 
(quan sát). Chúng chỉ có thê được thấy biết bằng trí tuệ minh sát, điều này sẽ được 
giải thích ngay bây giờ. Sau khi hoàn tất chức năng chặt đứt và loại bỏ khéo léo ảo 
tưởng ở chặng trước của phô thông tuệ, việc thành tựu dễ đàng tiến thoái tuệ sẽ là 
điều có thể. Trừ phi chặng trí tuệ minh sát ở cấp độ cao này đã được thành tựu còn 
không thì nhiệm vụ tiêu diệt ảo tưởng phải bắt đầu ở chặng phô thông tuệ trước đó. 

Sư sẽ giải thích bằng một câu chuyện ví dụ. Một cục đất sét khô có trọng 
lượng khoảng mười pao (bốn cân rưỡi theo hệ mét), với kích cỡ bằng một cái bát 
khất thực, được lấy làm chuẩn. Người ta nện mạnh cục đất sét đó bằng cây chày 
khiến cục đất rung lên. Khi cục đất bị nện như thế các hạt đất sét rung lên và được 
quan sắt. 

Còn đây là cách thức phân biệt giữa thức tri và tuệ tri. Ngay khi cục đất bị nện 
bằng chảy, tất cả các hạt đất sét trong cục đất rung lên và tách ra khỏi vị trí ban đầu 
của chúng. Người ta có thể nhìn thấy sự thay đổi này. Nếu người ta được hỏi, “Có 
phải điều kiện ban đầu bị phá hủy chăng?” họ sẽ trả là, “Đúng, quả là vậy.” Nếu họ 
được hỏi tiếp, “Các điều kiện ban đầu bị phá hủy như thế nào?” họ sẽ trả lời rằng 


cục đất rung lên và mỗi hạt đất sét xê dịch đi một chút ít. 


73 


Đây giống như là câu trả lời dành cho thức tri nếu thức tri được hỏi điều kiện 
ban đầu bị phá hủy như thế nào. Bản chất của sự phá hủy không được thấy do bị che 
khuất bởi tính tương tục của sự sinh khởi. Rung động và sự xê dịch là những hiện 
tượng vừa mới phát sinh ra và có biểu hiện rất rõ ràng, chúng được xem như là sự 
phá hủy. Có hai lỗi tuệ tri: tuệ tri sự phá hủy và tuệ tri sự nảy sinh vào lúc cục đất 
được nện bằng chày. Trong trường hợp phá hủy “điều kiện” ban đầu, “điều kiện” ở 
đây có nghĩa là tập hợp các hạt đất sét có mặt trước lúc cục đất bị nện bằng chày. Sự 
biến mất hoàn toàn các nhóm sắc pháp của các hạt đất sét được gọi là sự phá hủy 
điều kiện ban đầu. Sự rung động và xê dịch không phải là sự phá hủy hay sự biến 
mất, chúng là một hiện tượng mới nảy sinh ra. Trong hai lỗi này; tuệ tri theo lỗi 
chấm dứt, biến mất và phá hủy chính là cục đất nặng mười pao. Các nhóm sắc pháp 
mới của cục đất nảy sinh ra sau cú nện bằng chày vẫn sẽ là cục đất tương tự với 
trọng lượng nặng mười pao. 

Trong những lối tuệ tri này, tuệ tri về sự nảy sinh ra các nhóm sắc pháp mới là 
trí tuệ thấy biết sự sinh (udaya). Tuệ tri về sự phá hủy và biến mắt xảy ra cùng lúc là 
trí tuệ thấy biết sự diệt (vaya-ñana). Sau khi tất cả các hạt đất sét rung lên và xê 
dịch, chúng quay trở lại trạng thái bất động như lúc đầu. Ở đây, có hai hiện tượng: 
hiện tượng phá hủy hoàn toàn mười pao các sắc pháp đang rung động và hiện tượng 
nảy sinh các sắc pháp mới bất động có trọng lượng là mười pao. 

Thức tri không thể phân biệt được hai hiện tượng đó vì các chuyên động vừa 
mới được sinh ra thuộc khái niệm tính tương tục, nó che khuất tình trạng chấm dứt 
hoàn toàn của các sắc pháp cũ, tình trạng chấm dứt hoàn toàn này không được phát 
hiện ra do sự thay thế một thứ gì đó bằng một thứ khác tương tự diễn ra đồng thời 
được gọi là sự đồng đăng. 

Sự chấm dứt có thể được nhận ra như là một sự kiện tách biệt nếu sự nây sinh 
ra các sắc pháp mới kéo dài trong giây lát ngay sau khi chấm dứt hắn. Có thể thấy 
rõ tập hợp các nhóm sắc pháp của cục đất đã diệt đi là toàn bộ khối đất có trọng 
lượng nặng mười pao. Ở đây thức tri nhìn thấy sự phá hủy. Sự phá hủy là một loại 
pháp chân đề (paramattha dhamma), gọi là sự chấm dứt của sắc — sắc diệt (bhañga- 
rũpa) hoặc cái chết của sắc — sắc tử (marana-rũpa), hoặc sự vô thường của sắc — sắc 
vô thường (aniccatä-rũpa), đó là thứ được gọi là thể tướng của sắc — sắc tướng 
(lakkhana-rũpa) do nó làm nguyên nhân qua đó biết và xác định được bản chất thật 
sự của các pháp hữu vi — pháp hành (sañkharaä dhammä). Bởi thế, ý nghĩa của câu 
“điều kiện ban đầu bị phá hủy” là sự phá hủy trải đều lên toàn bộ cục đất. Nhìn 


nhận như vậy, trí tuệ có thể thấy và biết rằng cục đất không là gì khác ngoài một tập 


74 


hợp các nhóm sắc pháp của các hạt đất sét có trọng lượng nặng mười pao đã từng 
hiện hữu trước khi bị nện bằng một cái chày và chức năng đó phụ thuộc vảo trí tuệ 
này. Liệu khối vật chất có kích cỡ đó có thể biến mất quá đột ngột và mau chóng 
đến vậy? Mối hoài nghi như vậy xuất hiện và gây cản trở. Nếu vậy, chúng ta phải 
loại bỏ nó bằng cách nhận ra đặc tính vô thường như đã được xác định ở giai đoạn 
trước đó của phổ thông tuệ, loại trí tuệ quan sát, khám phá và xác định ba đặc tính 
về vô thường, khổ và vô ngã. 

Bản chất vô thường xác quyết sự tôn tại của sắc pháp trong thời gian bằng một 
cái chớp mắt. Sự phá hủy điều kiện ban đầu chỉ với một cú nện băng chảy có thê 
xảy ra trong chớp mắt. Một quả núi có thể biến mất giống như cục đất này nếu có 
một cơn địa chắn mạnh đủ mạnh để phá hủy nó. Vật thể kích cỡ to hay nhỏ chỉ là 
các phương tiện (payoga). Vào lúc thọ thai do quyền năng tột đỉnh của chư Phật, mà 
mười nghìn thế giới hệ bao gồm luôn cả yếu tố kết đính phải rung chuyền. Chúng ta 
thấy càng nhiều các nhóm sắc pháp, một cách tương ứng cảng có nhiều nhóm sắc 
pháp biến mất. Chúng cần được hiểu rõ cùng với sự chấm dứt của chúng. Một cách 
tương tự, các nhóm sắc pháp có vẻ như đang xê dịch sẽ được nhận ra cùng với sự 
sinh khởi của chúng bằng cách phân tích. Thức tri không thể nhận ra nó bằng cách 
này. Nó không thê phân biệt được sắc pháp vừa mới sinh ra vốn đến từ sắc pháp 
vừa diệt đi xong. Sắc pháp mới nảy sinh ra đang định hình rõ ràng và sắc pháp vừa 
diệt đi thì đã biến đi mắt. Bởi vậy, sắc pháp đã diệt đi mất không thể được biết tới. 
Trong vấn đề này, một thiền sư có thầm quyền với kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng 
là tuyệt đối cần thiết. Có nhiều điều thực tế được phơi bày để giúp nhận ra là không 
có một chút gì có thể chống cự và tổn tại trước sự phá hủy ở cục đất sét đó. 

Đây là mô hình được đúc rút ra từ tiến thoái tuệ thực tế chứ không phải thứ 
mô hình vô nghĩa góp nhặt từ bên ngoài. Đây thuần túy là chức năng nổi bật của sự 
sinh khởi và hoại diệt được giải thích ở đây. 

Giống ví dụ về cục đất, Sư sẽ giải thích với các bộ phận cơ thể dễ nhận biết 
nhất. Các bộ phận riêng biệt trên cơ thể nên được quán chiếu trước tiên tùy vào 
năng lực trí tuệ của hành giả. Một phần của cái đầu bị giáng mạnh bằng một cú đâm 
làm toàn bộ cái đầu rung lắc. Các chuyền động lan tỏa làm phát sinh đồng thời cả sự 
chấm dứt sắc pháp cũ và sinh khởi lên sắc pháp mới. Đây là ví dụ thê hiện tốc độ 
của tiễn trình chấm dứt hoàn toàn diễn ra cực kỳ mau le. Nếu tốc độ mau lẹ của tiễn 
trình thay đổi đó không được nhận biết kỹ lưỡng thì việc quán chiếu cần được thực 
hiện từng phần một tùy theo năng lực trí tuệ theo cách sau đây đề phân biệt được sự 


sinh khởi và hoại diệt - sự thay đổi của sắc pháp cũ và sắc pháp mới trong đoàn 


75 


thực — trong mỗi một tư thế của cơ thê trong suốt một quãng thời gian dài, các sắc 
pháp như sự mệt mỏi, tê bì, nóng và sự khó chịu, tại vị trí những bộ phận cơ thê 
được thế chỗ này, sự tăng trưởng dần đều các nhóm sắc pháp mới (visabhãga-rũpa) 
tựa như những đám mây tích và sự chấm dứt các nhóm sắc pháp cũ tại nơi sắc pháp 
vừa mới sinh ra. 

Trong khi thay đôi tư thế tạo ra sự chuyên động của toàn bộ cơ thể, ở mỗi 
bước chân, các chuyển động của các nhóm sắc pháp mới từ lòng bàn chân hướng 
lên tới đỉnh đầu diễn ra rất mau lẹ. Nếu trí tuệ không theo kịp tốc độ mau lẹ đó, việc 
quán chiếu nên được thực hiện ở một vị trí khác phù hợp hơn. Trong lúc xác định sự 
thay đôi chính xác và mau chóng thông qua trí tuệ, quá trình quán chiếu theo từng 
bước ứng với năng lực trí tuệ của hành giả cần được thực hiện bằng quá trình tư duy 
hợp lý. Trong thiền tuệ có những lĩnh vực và sự kiện vô cùng đa dạng và phong phú 
để mà quán chiếu. 

Nó có nghĩa là sự xuất hiện của các nhóm sắc pháp mới không tương đồng nỗi 
lên rõ nét ở những vị trí khác nhau (visadisa) và được phân biệt rõ ràng (vikãra) ví 
dụ như các cảm giác lạnh, nóng, các chuyền động và rung động tại bất cứ bộ phận 
cơ thê nào dễ nhận biết. Ở bộ phận cơ thể đó chắc chắn có sự chấm dứt sắc pháp cũ. 
Nếu sự xuất hiện của các sắc pháp mới có kích cỡ bằng hạt mù tạt được thấy biết, 
thì cũng có sự chấm dứt đồng thời và đột ngột của các sắc pháp cũ có kích cỡ cũng 
bằng hạt mù tạt ở đó. Cũng vậy là sự xuất hiện của sắc pháp có kích thước cỡ bằng 
hạt mè, hạt lúa mì, hạt mân côi và vân vân. Nếu sự xuất hiện của các sắc pháp mới 
diễn ra trên toàn bộ cơ thể trở nên rõ ràng, thì sự chấm dứt của các sắc pháp cũ diễn 
ra trên toàn bộ cơ thể cũng rõ ràng. Khi đó, trí tuệ có thể phá hủy, bẻ gãy và loại bỏ 
tưởng sai lầm (micchä-sañña) về một người, hữu tình, tôi, một ai đó, đàn ông hoặc 
đàn bà cũng như tham, ngã mạn và tà kiến, thứ tưởng sai lầm này năm giữ và gắn 
chặt vào các khái niệm về hình tướng to và nhỏ ví dụ như đầu tôi, mặt tôi, mắt tôi, 
tai tôi, mũi tôi, miệng tôi, cô tôi, ngực tôi, bụng tôi, lưng tôi, tay tôi, chân tôi và vân 
vân. Phải nỗ lực thực hành thiền tuệ cho tới khi không còn xót lại chút gì để bám 
vào như là đầu của tôi vân vân và vân vân sau khi đã chấm dứt hoàn toàn khái niệm 
về hình tướng (sandãna-paññatti), khái niệm về tập hợp (samiha-paññatti) và khái 
niệm về hình dạng của vật thê trên nền tảng tính tương tục của nó (santati-paññatti). 

Chính trí tuệ minh sát mới chấm dứt được thân kiến, lò lửa địa ngục lớn gắn 
chặt vào tâm trong vòng luân hỏi bắt tận như thể nó được bắn rụng bằng thứ vũ khí 


của vua trời Đề thích, như là bằng một lưỡi tầm sét chăng hạn. 


76 


Tiến tu quán minh Sắc uẫn 

Sự khởi sinh liên tục của sắc pháp mới là rất rõ ràng, nhưng sự hoại điệt của 
sắc pháp cũ rất khó đề nhận ra. Trong các đặc tính thuộc về vô thường, hoại diệt là 
đặc tính chủ chốt. Bởi thế, sự khởi sinh nên được bỏ lại một khi nó đã trở nên rõ 
ràng. Bỏ lại sự khởi sinh khi nó trở nên rõ ràng, tuệ quán tập trung vào sự hoại diệt 
ít rõ ràng hơn, nó được gọi là diệt một tuệ (bhaäga-ñãna). Các chức năng còn lại 
nên được hiểu theo phương pháp quan chiếu về thức thực đã được đề cập từ trước. 
Với người độn căn, rất khó đạt được tuệ tri chỉ bằng cách quán chiều sắc thông 
thường. Nếu vậy, một bộ phận của trí đạt tri phải được rút ra bằng cách phân chia 
các sắc pháp thành năm phần đúng theo các phương pháp được đề cập trong 
Khandhavagga Samyutta (Kinh Tương ưng Thiên uẫn). 

Cần nỗ lực thực hành quản chiếu cho tới khi các đặc tính của sắc đất, sắc lửa 
và sắc gió trở nên rõ rệt. Mắt, tai và các cơ quan giác quan khác nên được phân tách 
thành các tập hợp các sắc y sinh. Với vấn đề trí tuệ minh sát, việc thấy biết sự khởi 
lên và diệt đi trong cơ thể chính là vô thường mà không có bắt cứ ngoại lệ đối với 
bất cứ bộ phận nảo là rất quan trọng. Nếu các chức năng này được thấy biết khắp 
toàn cơ thê như được đề cập trong câu “Chư hành vô thường (sabbe-sañkhãräã 
anicc38),” thì chỉ một từ thôi (ví dụ như sankhãra - hành) cũng là đủ. Một lời Pháp 
được dạy trong bốn loại vật thực có thể là trọn vẹn đầy đủ. Từ thọ hay từ tưởng 
cũng có thể là đủ để hoàn thành nhiệm vụ quán chiếu. Trong lúc quán chiếu sự sinh 
khởi và hoại diệt, nếu bốn sắc hiển trở nên rõ ràng, tập hợp các sắc y sinh sẽ tự động 
được gộp luôn vào đó. Không có chức năng quán chiếu riêng biệt đối với các sắc y 
sinh. Chúng giống như thức và các sở hữu tâm. Nếu trí tuệ không bao quát được tất 
cả bốn sắc hiển, còn sự sinh khởi và hoại diệt của chúng lại có vẻ kiên cô khó thâm 
nhập thì nên thực hiện quán chiếu riêng từng thứ một trong các món này. Nếu yếu 
tố bành trướng (pathavi) gây trở ngại cho sự thâm nhập của trí tuệ, thì cần nỗ lực 
tập trung quán chiếu riêng yếu tố bành trướng. Nếu sự sinh khởi và hoại diệt chập 
lại như thể là một trạng thái cũng như bốn sắc hiển chập lại như thể là một thứ sắc 
mà không có sự khác biệt giữa bốn thứ sắc hiển, khi đó việc phân chia chúng ra là 
không cần thiết. Hãy quán chiếu toàn bộ các sắc pháp như là một sắc pháp đơn lẻ. 
Phần còn lại giống như trước. 

Các ví dụ về Năm uẫn 

Do sắc pháp giống như đồng bọt (phenapindũpamam rũpam), các ví dụ về 

năm uấn có thể trở nên rõ ràng theo như phần giải thích ở trên về phô thông tuệ - 


thứ quan sát, khám phá và xác định ba đặc tính chung. Cũng tương tự, sự văng mặt 


gi) 


của cái cốt lõi có thể thấy rõ như đống bọt. Trước đây, các sự kiện đã được giải 
thích đề quan sát thọ như bong bóng nước và tưởng như ảo ảnh. Trong bài giảng về 
quán chiếu hành uân đề chúng được thấy như là thân cây chuối, sở hữu tư được lấy 
làm nhân tố chính. Tư gồm có ba loại hành động: thân, khẩu và ý; mười loại bất 
thiện nghiệp ví dụ như sát sinh và mười thiện nghiệp tạo ra những quả dị thục thiện 
như bố thí, trì giới và hành thiền. Ở hành động sát sinh, có những hành động khác đi 
cùng với nó (kiriyä). Chúng là những hành động của tâm lý như những ý nghĩ sát 
sinh; những hành động của khẩu như lời nói ác độc và những hành động của thân 
như chuyền động tới và lui. Trong lúc phân tích những hành động sát sinh khác 
nhau, sẽ chẳng có cái lõi thường hằng, kiên cố hay tự ngã nào được tìm thấy ở 
những hành động bằng thân, khẩu và ý cho tới khi một hành động sát sinh chấm 
dứt. Bốn cái cốt lõi không nảy sinh. Cái cốt lõi thường hằng ở những hành động 
bằng ý liên quan đến sát sinh chẳng thể có được. Trong lúc suy nghĩ như thế, nếu cơ 
thê bị xúc chạm bằng một đối tượng nào đó suy nghĩ liền dừng ngay lại và thức 
cùng với tư hướng qua đối tượng đó, với trường hợp cơ thê bị tác động bởi một đối 
tượng rất mạnh thì không cần thiết phải bàn thêm gì nữa. Áp dụng ý nghĩa nói trên 
về bốn cái cốt lõi, thì phần còn lại cũng cần được hiểu theo cách đó. Tương tự, ở 
một hành động thiện như bố thí, có nhiều hành động bằng thân, khâu và ý khác. 
Phần đề cập tiếp theo sau cũng tương ứng như với hành động sát sinh. Các hành 
động thiện và bất thiện còn lại phải được hiểu theo cùng một cách. Trong thế giới 
này, sự xuất hiện và biến mắt đi như thế của các hành động bằng thân, khâu và ý 
diễn ra suốt ngày đêm. 

Ở mỗi sự vụ, các phương tiện hành động rất đa dạng và phong phú. Dù có 
những cuộc bạo loạn và nỗi dậy dữ dội xảy khắp nơi trên thế giới, thì vẫn không có 
bất cứ một cái cốt lõi nào. Bởi thế, Đức Phật đã tuyên bố, “Các hành giống thân cây 
chuối (saäkhärä kadalũpamä),” thân cây chuối thành ra to bởi có rất nhiều lớp vỏ 
cuốn bên ngoài song không có cái lõi đặc nào ở bên trong. 

Có hai thứ tương đồng giữa thức và trò ảo thuật của nhà ảo thuật. Thức có thê 
được liên kết với cả nhà ảo thuật và những trò ảo thuật của ông ta. Trong phần phân 
tích về thức tri và tuệ tri, thức tri được giải thích là mang tính chất lừa đối như nhà 
ảo thuật. Nó cần được hiểu như là một nhà ảo thuật đầy ác tâm lừa dối tất cả chúng 
sinh hữu tình trong ba cõi bằng cách bày ra ngũ uẫn không có sự sống nhưng lại 
như là một con người, một hữu tình, một bản ngã, một linh hồn, một người đàn ông 
hoặc một người đàn bà. Trong trò ảo thuật biến hóa cục đất thành cục vàng, mọi 


người nhìn cục đât thành cục vàng. Nó vôn là cục đât nhưng lại được nhìn nhận là 


78 


cục vàng. Bằng cách nảo vậy? Người đàn ông nhặt được cục đất ấy rất vui mừng vì 
nó nhìn giống cục vàng. Tuy nhiên, nó vô giá trị. Khi cầm lên tay hình hài cục vàng 
biến mắt. Nó vô giá trị theo chức năng của cái cốt lõi. Vào lúc chấp thủ vào nó như 
là cái cốt lõi thường hằng bắt biến, sự biến hoại liên tục liền xảy ra. Khi được coi là 
hỷ lạc, khổ liền được tăng trưởng. Khi được coi là kiên cố, nó liền thay đổi. Được 
cho là bản ngã, nó liền hành xử ngược lại với mong mỏi của ta. 

Chỉ tịnh và Quán minh 

Trong bốn loại thiền tuệ về vật thực và năm loại thiền tuệ về ngũ uấn, hành 
uấn chính là tư niệm thực. Nhiệm vụ của tu tiễn quán minh vô cùng sâu sắc và tỉnh 
tế. Việc được dẫn dắt chỉ dạy từ một vị thiền sư có thẩm quyền là đặc biệt thiết yếu. 
Nhiệm vụ của thiền sư là đưa ra những hướng dẫn minh họa thích hợp trong lúc 
thực hành thiền tuệ. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa không thể hoàn tất toàn bộ chức 
năng của thiền tuệ. Sau khi nhận biết đầy đủ các chỉ dẫn rõ ràng về cách hành thiền 
từ thiền sư, việc tiến tu phải được thực hiện hàng ngày. Đi vào một nơi yên tĩnh 
trong khu rừng hay quả núi, vị tỷ kheo nên thực hành thiền tuệ bằng nhiệt tâm trong 
nhiều tháng nhiều năm. Một cư sỹ đệ tử nên hành thiền ở nhà cùng với những công 
việc gia đình trong nhiều tháng nhiều năm. Đây là những nhiệm vụ của vị cư sỹ đệ 
tử. Các loại thiền chỉ như niệm hơi thở (ãnãpãnasati) rất dễ đề dạy và giải thích. 
Quán chiếu để đắc tướng (nimitta) là việc khó. Nó không thể liên hệ với những 
công việc cơm áo gạo tiền ở nhà. Nó chỉ có thê được đạt đến khi (hành giả) thực 
hành ở một nơi vắng vẻ với sự tinh tắn mãnh liệt. Tuy nhiên thiền tuệ lại là công 
việc của trí tuệ và nó có thê được thực hành trong lúc hành giả đang làm việc trên 
cánh đồng lúa hay trong trang trại. Nó có thể được thực hành trong một chuyến đi 
trên xe bò kéo hoặc trên thuyền, hoặc trong lúc thực hiện các công việc mua và bán, 
làm kinh tế và chăm sóc gia đình có liên quan. Vào thời Đức Phật, có ít người đắc 
được thiền chỉ. Thời đó có những hành giả vẫn làm lụng kiếm sống và chăm sóc gia 
đình như thường. Điều đó là sự thật. Có ít vị cư sỹ đệ tử đắc được thiền chỉ, nhưng 
có rất nhiều vị tỷ kheo đắc được thiền chỉ. 

Sau khi đắc thiền tuệ, trong số những cư sỹ đệ tử có rất nhiều vị thánh Nhập 
lưu. Có tương đối ít vị thánh trong số các tỷ kheo và có tương đối nhiều vị thánh 
trong số các cư sỹ đệ tử. Lúc đó, hầu hết những hiện tượng này có vẻ là điều hiển 
nhiên. Vì sao? Trong thế gian này, lúc ban đầu có rất ít vị tỷ kheo. Có nhiều vị cư sỹ 
đệ tử sống ở vùng trung Ân-độ. Chư thánh Nhập lưu thì nhiều vô kể. Đó là nhờ khả 
năng thực hành thiền tuệ trong lúc thực hiện các công việc gia đình. Thậm chí 


những người hầu và nô lệ có nỗi kinh cảm - trạng thái tỉnh thần thúc dục sự ghê 


79 


tởm và sớm thoát ly thế gian (samvega) - cũng có thể thực hành thiên tuệ. Số lượng 
chư thánh Nhập lưu là nhân loại không thể sánh với số lượng chư thánh Nhập lưu là 
chư thiên và chư Phạm thiên. Chư thánh Nhập lưu là chư thiên và chư Phạm thiên 
nhiều gấp hàng triệu lần chư thánh Nhập lưu là người. 

Vào dịp tốt lành lúc bài pháp đầu tiên — Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana Sutta) được thuyết, chỉ duy nhất một người được giải 
thoát!Š. Có một trăm tám mươi triệu chư Phạm thiên và vô số chư thiên được giải 
thoát. Tỷ lệ phân chia sự chứng đắc giữa người, chư Phạm thiên và chư thiên phần 
lớn là như thế. Bởi vậy, vào lúc Giác ngộ của Đức Phật, trên thế giới có vô số chư 
thiên và chư Phạm thiên được giải thoát. Đây là lý do tại sao cư sỹ đệ tử nên liên tục 
thực hành thiền tuệ. 

Trong khi Sư, vị Sayãdaw của Tu viện Rừng Ledi, đang an cư Kiết hạ (vassa) 
trên đỉnh núi Shwetaung-oo đối diện bờ sông Chindwing chảy xuôi xuống thị trấn 
Ahlone, Sư từng hướng dẫn các thiện nam tín nữ đến từ thị trấn Monywa và Ahlone 
bốn loại thiền tuệ về vật thực và năm loại thiền tuệ về các uân đúng theo 
Nidãnavagga Samyutta (Kinh Tương ưng Thiên Nhân Duyên) và Khandhavagga 
Samyutta (Kinh Tương ưng Thiên Uẫn) cùng với ba loại đạt tri trong suốt ba tháng 


mùa mưa để họ nỗ lực liên tục hành thiên trọn đời. 


15 Ban đầu có năm vị ở đây, nhưng trong số năm đạo sỹ tu khổ hạnh có mặt vào lúc Đức Phật thuyết Kinh 
Chuyên Pháp Luân, chỉ có duy nhất một vị là ngài Aññata Kondañña đắc Quả vị Nhập lưu ngay lập tức. Bốn 
vị khác phải hành thiền mắt từ một ngày tới bốn ngày đề đạt tới Đạo Trí (ed.) 


S0 


Lời Giáo giới (Oväda) 

Sư bây giờ sẽ giải thích ý nghĩa của câu chuyện về con rùa mù (kãno 
kacchapopama) mà Sư từng giảng trong một số địp nhằm phát triển nỗi kinh cảm 
(samvega). Đề nhân mạnh nỗi khổ của các kiếp sống vô tận, Đức Phật dạy trong 
Bãlapandita Sutta (Kinh Hiền Ngu)'9: 

“Seyyathapi, bhikkhave, puriso ekacchigealam yugam mahãsamudde 
pakkhipeyya. Tamenan puratthimo vãto pacchimena samhareyya, pacchimo vato 
puratthimena samnhareyya, uftaro vato dakkhinena sanhareyya, dakkhino vato 
wuftarena samnhareyya. Tatrassa kãno kacchaqpo, so VasSasafassa vassasahassassa 
accayena sakim uưunujjeyya. Tam kùn mañnatha, bhikkhave, api nu so kãno 


kacchapo amustmim ekacchigoale yuge gIvamn paveseyyä 1i. 


“No hetam, bhamte. Yadi pana, bhamte, kadaci karahaci đighassa addhuno 


qaccayend tỉ. 


“Khipnpataram kho so, bhikkhave, kano kacchapo amusmim ekacchiggale yuge 
gIvam paveseyya, ato dullabhataraham, bhikkhave, manussaftam vadami sakim 


vinipatagatena baÌlena. ” 


“Tam kissa hetu? Na hettha, bhikkhave, atthi dhammacariyä samacariya 
kusalakiriya puñfiakiriya. 1ññamafnnakhadika ettha, bhikkhave, vattati 
dubbalakhadika ” 

Này các tỷ kheo (bhikkhave) (và chúng đệ tử những người thấy trước và luôn 
quán chiếu các mỗi nguy hiểm của samsãra — vòng luân hồi), nó như thể 
(seyyathãp), một người đàn ông (puriso), ném (pakkhipeyya), một cái càng xe 
(yugam), (trên đó) có một cái lỗ (ekacchiggalam), vào lòng đại dương 
(mahãsamudde). Cái càng xe đó (Tamenam), được đây dạt đi (samhareyya), bởi cơn 
gió đông (puratthimo vãto) về phía tây (pacchimena), bởi cơn gió tây (pacchimo 
vãto) về phía đông (puratthimena), bởi cơn gió bắc (uttaro vãto) về phía nam 
(dakkhinena), bởi cơn gió nam (dakkhino vãto) về phía bắc (uttarena). Trong đại 
dương đó (Taträssa), có (atthi), một con rùa (kacchapo) mù (kãno), con rùa mù đó 
(so) có thê nỗi lên thò cái đầu ra (ummujjeyya) một lần (sakim) sau (accayena) một 
trăm năm (vassasatassa) hoặc một nghìn năm (vassasahassassa). Này các tỷ kheol 
(Bhikkhave)! Các ông nghĩ sao? (Tam kim maññatha)? Liệu con rùa mú đó (so 
kãno kacchapo) có thể xỏ (paveseyya anupi) cái cỗ của nó (gTvam) vào cái lỗ duy 


nhất đó (ekacchiggale) của cái càng xe nói trên được không (amusmim yuge)? Như 


!6 M.iii.169. Tôi đã thêm cả đoạn đầy đủ được bình luận ở dưới (ed.) 


6l 


vậy (ti). Thật không thê (No hi etam) Thưa Thế Tôn (Bhante). Tuy vậy (Yadi 
pana), Thưa Thế Tôn (bhante), (có thể) vào lúc này hay lúc khác (kadäci karahaci) 
sau khi trải qua (accayenä) một quãng thời gian (addhuno) dài (dighassa). 

“Quả thật sớm hơn (Khippataram kho) này các ty kheo (bhikkhave), (là sự 
kiện) con rùa mù đó (so kãno kacchapo) sẽ xỏ (paveseyya) cái cổ của nó (gTvam) 
vào cái lỗ duy nhất (ekacchiggale) của cái càng xe (yuge) nói trên (amusmim), càng 
hiếm có và khó khăn hơn (ato dullabhataraãham), Như Lai thực tuyên bố (vadãmi) 
đối với kẻ ngu (bãlena) bị đọa xuống các ác thú (vinipätagatena) có thể (sakim) trở 
lại làm người (manussattam).” 

Đâu là lý do cho điều đó? (Tam kissa hetu)? Không phải ở đó (Na hettha), này 
các tỷ kheo (bhikkhave), có tôn tại (atthi) một đời sống chân chính (đhammacariyä) 
(và) chính hạnh (samacariyä) [mà ở đó có tôn tại] phi thiện hành (kusalakiriyã) phi 
phước hành (puññakiriyä). Ăn thịt lẫn nhau (aññamaññakhädikã) ở đây nơi các ác 
thú (ettha), này các tỷ kheo (bhikkhave), việc ăn thịt kẻ yếu (dubbalakhädikã) diễn 
ra (vattati) . 

Sau đây là ý nghĩa của câu chuyện ví dụ. Đại dương vây quanh bốn đại lục địa 
và hai mươi nghìn đảo nhỏ thật rộng lớn”. Một cái càng xe kéo với chỉ một cái lỗ 
trên đó được quẳng xuống giữa đại dương đó về phía nam của vùng Diêm phù đề - 
Ẩn-độ (JambudTpa). Cái càng xe đó trôi tới và lui trong bốn hướng bởi những ngọn 
gió từ bốn hướng thôi tới. Con rùa mù cả hai mắt ở lục địa phía bắc gọi là 
Uttarakuru. Con rùa đó lang thang bơi tới bơi lui trong bốn hướng của đại dương. 
Nó sẽ nổi một lần trong mỗi một trăm năm hoặc mỗi một nghìn năm. Này các tỷ 
kheo, cả cái càng xe và con rùa trôi dạt lúc chỗ này lúc chỗ kia. Có thể sao cho 
chúng gặp được nhau và con rùa xỏ cái cô của nó vào cái lỗ của cái càng xe một 
cách ngẫu nhiên được không? Như thế, Đức Phật hỏi. Các tỷ kheo trả lời: “Thưa 
Thế Tôn, khó mà có được bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên, việc chúng gặp nhau có thể 
xảy ra sau nhiều đại kiếp trái đất nêu cả con rùa và cái càng xe còn có thể tồn tại lâu 
chừng đó.” 

“Này các tỷ kheo, khả năng để đầu con rùa xỏ vào cái lỗ của cái càng xe 
không khó đến vậy. Khả năng để một người đọa xuống các ác thú sau khi chết rồi 
quay trở lại làm người khó hơn thế nhiều nghìn lần. Tại sao nó lại khó như vậy? 
Quay trở lại làm người là khả đĩ đối với những ai chết mang theo đối tượng của các 
thiện nghiệp như bố thí, trì giới và hành thiền vào trong tâm vào lúc lâm chung. 


Những ai chết mà có các đối tượng của bất thiện nghiệp đi vào trong tâm thì đọa 


!7 Các đơn vị đo được đưa ra trong Chú giải là lớn không thể mường tượng nổi (ed.) 


S2 


xuống các ác thú. Ở các ác thú như địa ngục, xúc sinh, ngạ quỹ - quỷ đói (peta) và a 
tu la — ác thần (asura), không một ai biết bất cứ điều gì về bồ thí, trì giới và hành 
thiền ngoại trừ các vị Bồ tát với các ba la mật đã chín muỗi. Giữa những loải súc 
sinh với nhau, con mạnh hành hạ con yếu suốt cuộc đời và chúng ăn thịt lẫn nhau. 
Ác ý luôn luôn có nơi chúng. Tâm thức của chúng luôn bị đeo bám bởi tham, sân và 
S1. 

Những chúng sinh ở cõi ngạ quý và a tu la luôn bị áp bức bởi nỗi khổ đau vô 
vàn không ngơi nghỉ của cái đói, cái khát, lo lắng và thống khổ. Ngày, tháng và năm 
trôi qua với những nỗi sầu, bi, não và khổ thân liên miên. Những chúng sinh ở địa 
ngục không có nỗi sự hỷ lạc trong thoáng chốc dù chỉ ngắn bằng một hơi thở vào 
hay một hơi thở ra trong suốt quãng thời gian dài một trăm ngàn hoặc một triệu 
năm. Chắng ai dám nhìn vào cái thân thể bị vặn méo mó trong nháy mắt từ bên này 
qua bên kia hay bị quăng qua quật lại trong vô vàn nỗi thống khổ triền miên bắt tận. 
Như vậy, chúng trải qua những ngày, những tháng và những năm bị hành hạ của 
chúng. Trong mỗi kiếp, chừng nào chúng còn sống tâm thức bất thiện trôi chảy 
miên man như dòng nước của con sông. Theo cách này, những tù nhân ở khổ cảnh 
không thê chết với các đối tượng tốt trong tâm để được quay trở lại cõi người. Đời 
này qua đời khác chúng bị đây xa ra khỏi các thiện nghiệp và gánh nặng của các quả 
dị thục bắt thiện là kết quả của các bắt thiện nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Trong 
những đại địa ngục có thời gian dài bằng vô số kiếp trái đất, chúng chìm vào và 
ngụp lặn xuống các cõi địa ngục càng lúc càng sâu hơn nữa như những dòng chảy 
bất tận của con sông từ một nơi cao xuống những vùng đất trũng. Một khi đọa 
xuống, vô số ngạ quý, a-tu-la và súc sinh dẫn dắt chúng chìm sâu hơn nữa kiếp này 
qua kiếp khác. Bởi thế, khả năng một người một khi đã đọa xuống các ác thú được 
trở lại làm người là một trăm hoặc một nghìn lần khó hơn ví dụ về con rùa mù. Đây 
là ý nghĩa của bài kinh. 

Đã có được cơ hội hiếm hoi nhất sinh ra làm người (manussatta dullabha) và 
có sự xuất hiện hiếm hoi nhất của một vị Phật trên thế gian (Buddhuppada- 
dullabha), thính chúng với niềm tin chân thật đã tầm nghiên kỹ lưỡng bài pháp này 
từng chặng từng chặng một nên tránh xa những hành động bắt thiện bằng thân, khẩu 
và ý, là những nhân làm sa đọa xuống các ác thú và nên nỗ lực với lòng quyết tâm 
vững chãi phát triển các thiện nghiệp bằng thân, khẩu và ý, là những nhân đi đến 
các thiện thú cảnh người và cảnh trời như cõi Tứ đại thiên vương, Tam thập tam và 


vân vân sau khi chết. 


83 


Ở đây, Sư sẽ giải thích những cơ hội tốt tái sinh ở các cõi người và trời tốt 
lành trong thời nay. Vào thời của Đức Phật, có vô số chư thánh Nhập lưu, Nhất lai, 
Bắt lai và Vô sanh trong mười sáu bang lớn của Sãvatthi, Rãjagaha và vân vân ở 
vùng trung Ẩn-độ (Majjhimadesa). Trong số những vị này, chỉ có một số vị đạt đến 
sự giải thoát hoàn toàn (parinibbãna) là những vị Vô sanh (A-la-hán). Phần lớn, họ 
đi đến các cảnh trời với địa vị là những vị Nhập lưu và Nhất lai. Ngày nay, họ ở 
khắp sáu cảnh trời dục giới Tứ đại thiên vương thiên, Tam thập tam thiên (Đao lợi 
thiên), Dạ ma thiên, Đâu suất thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên. 

Tương tự, trong khoảng ba trăm năm kề từ khi Đức Phật Niết bàn có vô số vị 
đệ tử đã giác ngộ ở các thành phố Rãjagaha, Vesäli, và Pãtaliputta. Khoảng bảy 
trăm năm trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, có vô số vị cư sỹ đệ tử của Đức 
Phật đã được giác ngộ trong số những cư sỹ, tỷ kheo, tỷ kheo ni và sa đi ở đất nước 
Tích Lan. Ngày nay, những vị thánh cao quý này đang cư ngụ ở sáu cảnh trời tốt 
lành. Các ngài đang đón chờ những vị đệ tử tận tụy tái sinh ở những cảnh trời này 
do sự sùng bái và tôn trọng giáo pháp này trong thời kỳ giáo huấn của Đức Phật dài 
năm nghìn năm. Sau khi chết trong suốt thời kỳ giáo huấn của Đức Phật và tái sinh 
ở những cảnh trời này, những người này sẽ có thê liên lạc với những công dân và 
chư đệ tử của Đức Phật thời xa xưa, những vị thánh là cư sỹ đệ tử và tỷ kheo ở 
Sãvatthi, Rãjagaha và vân vân. Khi ấy, họ sẽ được nghe những bài pháp truyền đầy 
cảm hứng và tuôn trào không ngớt về những phẩm chất cao quý của Đức Phật, Đức 
Pháp và Đức Tăng như Đại Đức Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Đại Đức Moggallãna 
(Mục-kiền-liên) được giảng bởi các vị thánh nhà trời, những vị đã đích thân thấy, 
biết, sùng bái, đến gần và nương tựa Đức Phật chánh đăng chánh giác. Họ sẽ cảm 
thấy như thể chính họ được gặp và cung kính đảnh lễ Đức Phật. Vào lúc đó, những 
ai đã hoàn tất việc thực hành giới, khéo suy xét và phát triỀn trí tuệ sẽ có cơ hội 
được nghe các bài pháp tám lần một tháng, được giảng bởi chư thiên Pháp sư tại lễ 
đường thiên giới. Là những vị thánh đã thành tựu Đạo Trí, Quả Trí và Niết bàn, họ 
hằng hoan hỷ trên mỗi cảnh trời. Họ luôn là những người bạn đồng hành với những 
ai đã được giải thoát trong thời kỳ giáo huấn của Đức Phật hiện tiền và trở nên 
giống như Đức bà Visäãkhã (Tỳ xá khư) và Đức ngài Anãthapindika (Cấp cô độc). 
Bởi vậy, Đức Phật đã dạy trong chương Bốn pháp thuộc Tăng chi bộ kinh: 

Tassa tattha sukhino dhammapada plavamHi. 


Dandho, bhikkhave, saftuppado; 


!8 S.1i.184, Kinh Sotãnugatta 
84 


Atha so safto khippanyeva visesagam1 hofi 

Tới (Tassa) [những vị nào có được phạm hạnh thực hành giới, khéo suy xét và 
trí tuệ và tái sinh ở các cảnh trời sau khi chết], bao gồm hỷ và lạc (sukhino) ở đó 
(tattha) giáo huấn đã được học, dạy và nghe ở cảnh người (dhammapadä) sẽ hiện 
lên rõ ràng như thê vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ (plavanti). Này các tỷ kheo 
(bhikkhave), sự hồi tưởng (satuppädo) dù có thể chậm (dandho); vị đó (so satto) sẽ 
đạt tới sự phân biệt (visesagamn) [như nó | thực sự (attha kho) là (hotI). 

Đây là ý nghĩa của bài pháp này. Có những cư sỹ và tỷ kheo có được phạm 
hạnh thực hành giới, khéo suy xét và phát triển trí tuệ trong suốt thời kỳ giáo huấn 
của Đức Phật. Sau khi chết từ cảnh người, họ sẽ thác sinh ở các cảnh trời tốt lành. 
Những bài pháp của Kinh, Luật và Luận, các bài kệ và bài tụng được dạy và học ở 
cảnh người sẽ được nhớ lại như thê một người vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ. 
Vào lúc đó, họ sẽ thâm nhập và thành tựu Đạo trí, Quả trí và Niết bàn hoặc bằng 
cách suy ngẫm về kiến thức họ đã học được ở cảnh người hoặc bằng cách lắng nghe 
những lời khuyên, lời chỉ dẫn và lời giáo giới của chư vị thánh đồng hành với họ 
hoặc bằng cách lắng nghe những bài pháp được giảng tám lần một tháng ở lễ đường 
thiên giới. 

Tại đây, ở cảnh người, cánh cửa dẫn tới Đạo trí, Quả trí và Niết bàn được mở 
chỉ trong năm nghìn năm thời kỳ giáo huấn của Đức Phật hiện tiền. Sau năm nghìn 
năm, cánh cửa đó đóng lại ở cảnh người. Những lời dạy của Đức Phật và kỷ nguyên 
của các bậc giác ngộ tồn tại và phát triển hơn mười triệu năm ở sáu cảnh trời. Cánh 
cửa dẫn tới Niết nà vẫn mở ra ở đó. Ở các cảnh trời Phạm thiên, thời kỳ giáo huấn 
của Đức Phật và tuôi tác của các bậc giác ngộ kéo miên viễn và chiếu sáng huy 
hoàng, và cánh cửa dẫn tới Niết bàn mở ra hàng vô số đại kiếp trái đất. Giờ đây 
đang còn trong thời kỳ giáo huấn của Đức Phật, những ai không thê thành tựu giải 
thoát lúc còn làm người có thê được giải thoát khi làm chư thiên ở các cảnh trời dục 
giới, hoặc chư Phạm thiên trong những cảnh trời Phạm thiên. Đây là ý nghĩa của bài 
pháp này. 

Thính chúng với niềm tin chân thật vào bài pháp này; biêu hiện bằng con 
đường thấp kém dẫn tới những cảnh tàn hoại và đau khổ và biểu hiện bằng con 
đường cao quý và ưu thắng dẫn tới những cảnh thiên giới và tốt đẹp nên biết tiên 
lượng và sợ hãi những cảnh tàn hoại và đau khô. Một khi đã đọa xuống các khô 
cảnh các hữu tình tách ra khỏi việc bố thí, trì giới và hành thiền, thay vào đó họ tích 
lũy thêm những gánh nặng của cấu uề sinh ra bởi các ác nghiệp đưa họ xuống các 


địa ngục càng lúc càng sâu hơn nữa trong vô sô các cảnh xúc sinh, ngạ quỷ và a-fu- 


6S 


la. Không có được cơ hội được nghe đến sự giác ngộ của Đức Phật Di Lặc, vị vua 
của người, chư thiên và chư phạm thiên, do những cảnh khổ này nằm cách xa khỏi 
cảnh người, mà chỉ tiếp tục chìm xuống các cảnh khổ càng lúc càng sâu hơn nữa. 

Các con cần nỗ lực để tiến tới Niết bàn sau khi được gặp lại các bậc giác ngộ, 
những vị hiện đang là chư thiên. Nhân cơ hội tốt lành này, các con nên hằng khắc 
sâu trong tâm khảm phạm hạnh hành trì giới với chánh mạng là chi thứ tám (ND: 
tám giới có chánh mạng là chi thứ tám là tám giới ngăn tránh khỏi 3 tà thân nghiệp, 
4 tà ngữ nghiệp và tà mạng; tám giới này khác với tám giới thọ vào ngày Uposatha), 
tam Quy trước Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng cùng với việc tiễn tu. Hãy ghi nhớ 
và nhắc lại ba mươi bảy phẩm trợ Đạo đề luôn giữ chúng trong tâm trí. Hãy nỗ lực 
phát triển các phạm hạnh cao quý để bước được vào lâu đài của bắt tử, lạc, tịnh 
được gọi là Niết bàn bắt tử trực tiếp từ các cảnh trời. 


Chấm dứt lời giáo giới 


S6 


Kết luận 

“Ettavata ca Nadisavanfi sombhe hịỉ, parikkhitto samam1o; 
khtabahukandarehi, dumagacchatalayo. 

Thupa guha sopane hi, sobhito yesa pabbafto; nãHdure parikkhitto, gamehi-ca 
samanto; vasafa tattha racita, esa Ähãra Dipani. ” 

Hơn nữa (ca), bởi tất cả những lời này (ettavata), quả núi này (esa pabbato) có 
tên là Shwetaung-oo, được vây quanh (parikkhitto), ở phía đông, tây và nam 
(samanta) bởi dòng sông Chindwin (nadisavanti sombhe hi ca) bắt nguồn từ phía 
bắc và rồi chuyển mình qua phía đông và phía nam, chỉ lưu của nó chảy từ phương 
bắc và một hồ nước thiên nhiên rộng lớn cùng với muôn vàn những đỉnh núi, mũi 
núi, những gò đồng, những ngả, những sườn núi, những con dốc, những thung lũng 
sâu và những hẻm núi mọc đầy các loài cây và bụi rậm giữa hai quả núi 
(kũñtabahukandarehi). Đây là nơi cây cối bốn mùa um tùm tươi tốt là nơi ở của tất cả 
các loài chim sống hạnh phúc (dumagacchatijalayo). 

Thật khả ái làm sao với ngôi chùa Shwetaung-oo được tô chức lễ hội hàng 
năm (Thupa guha sopane hi), các ngôi chùa trên đỉnh núi, chóp núi, động đá và hốc 
đá ở những nơi đó các tỷ kheo, ân sỹ và cư sỹ thiện lành tu hành và sinh sống, và cả 
bốn bậc thang cùng với những mái chùa được trang hoàng đến từ bốn phía của chùa 
Shwetaung-oo, không xa lắm (na atidũre) chỉ hơn ba cây số, ngôi chùa được vây 
quanh (parikkhitto) bởi những khu làng lớn nhỏ (gãmehi ca) là chỗ đi khất thực theo 
tất cả các hướng nam, tây và bắc (samanto), (thị trấn Ahlone có trạm xe lửa và cảng 
cùng với các khu làng xung quanh ở phía đông rất gần trong tầm mắt nhưng chúng 
nằm ở phía bên trái đo bị chia cắt bởi con sông Sallavati). 

Sư, Đại đức Ledi Sayãdaw ở Monywa trú (vasato) trong bốn oai nghỉ tương 
ứng, ở trong động vào ban ngày và kinh hành vào ban đêm, ở đó (tattha) tại Tu viện 
Vũ An Cư trên đỉnh núi Shwetaung-oo, đã viết (racita) xong hết bản luận vào ngày 
thứ mười một của nửa tháng tối trăng vào năm Tzaungmon 1263 B.E (tức thứ năm, 
ngày 2l tháng mười, năm 1901 Dương lịch), bản luận mới này được đặt tên là Vật 
Thực Chú Giải (Esa Ahãra DIpanI). 


Š7 


A 

absence of pamn: sự vắng mặt của 
khổ (nidukkhasukha),36 

access: cận hành (upacära), I9 

activifles: các hành (kiriy8),75 
adaptation: thuận thứ (anuloma),I9 
admonttion: giáo giới (anusäsana),23 
aøpregate of consciousness: thức uân 
(viññãnakkhandhä),63 

aggregate of feelings: thọ uân 
(vedanakkhandh3), 63 

aggregate of mental concomitants 
(saäkhãrakkhandh8): hành uân,25, 63 
aggregate of perceptions: tưởng uấn 
(saññakkhandhä), 63 

aggregates: các uân (khandhã),§ 

air element: yếu tô gió (vãyo),12 
analytical knowledge: thầm đạt tri 
(ñrana-pariññ8),l, 5, 15, 16, 57 


analytical knowledge of impermanence: 


tuệ minh sát thâm sát vô thường 
(anicca-par1ñña),9 

analytical knowledge of not-self: 
tuệ minh sát thâm sát vô ngã 
(anattapariññ3),9, 14 


analytical knowledge of suffering: 


tuệ minh sát thâm sát khô (dukkha- 
pariññ3), I3 
annihilationism: đoạn kiến 
(uccheda-ditth1),7 
arising: sinh (udaya),7] 
arresting subconscIousness: tâm 
hộ kiếp đứt dòng 
(bhavangupaccheda),34 attainment of 
cessation: đạt tới diệt 
(mrodhasamäpatt1),54 
attention: tác ý (manasikãra), l3 
awareness of fearfulness: họa hoạn tuệ 
(bhaya-ñana), | 7 
B 
bliss: lạc (sukha),36, 49 
C 
causelessness: vô nhân kiến 
(ahetuka-ditthi),8 


Phụ lục 


Cohesion: dính (ãpo),63 

collective concept: khái niệm về 
tập hợp (samuha-paññattI), 73 

colour: màu sắc (vamna),12 
concentration: định (samadh), l3 
concept of continuity: khái niệm về tính 
tương tục (santati-paññattI),66, 73 
concept of forms: khái niệm về hình 
tướng (sandãäna-paññattI),73 
condifioned states: pháp hữu vi 
(sankhara dhamm8),72 

confidencc: tín (saddh3), I3 
ConscIousness: tâm (citta), l3 
conscIousness: thức (viññana),24, 61 
contact: xúc (phassa),24 

confact accompanied by pleasure: 
xúc câu sanh lạc (sukha samphassa),Š7 
contiguity: khoảng tiếp giáp 
(anantara),67 

cooked rice: cơm (odano),41 

corporeal: sắc pháp (rũpa),2I 
corporeality septad: sắc bảy pháp 
(rũpasattaka),23 

craving for form: đeo níu trong 
cảnh sắc giới (rũpa-tanhã),5§ 

craving for sense pleasure: đeo 
níu trong cảnh dục giới (kama-tanh3), 
58 craving for the formless: đeo níu 
trong cảnh vô sắc giới (arũpa-tanhã),58 

D 

death of materiality: sắc tử 
(marana-ripa), 7l 

defñlements: phiền não (kilesa),3 
delusion: sĩ (moha),I3, 51 

derived materiality: sắc ý sinh 
(upadä-rũpam),63 

desirable: đáng thèm muốn 
(ittha),24 different locatlons: những vị 
trí sai khác (visadisa),73 

digestive heat: lửa tiêu hóa 
(pacaka-teJo),39 

đirect knowledge: trí đạt tri (ñãta- 
pariñña), I, 9 

điscernment of knowledge: tuệ tri 
(ñãna-dassana), 32 


68 


cessation of materiality: sự chấm discourse: bài giảng (desanä),23 


dứt của sắc (bhañga-rũpa),7 I discriminating knowledge: trí phân biệt 
characteristic of materlality: đặc pháp (dhammavavatthäna-ñana),28 

tướng của sắc (lakkhanarũpa),72 dispelling knowledge: trừ đạt tri 
climate: thời tiết (utu),64 (pahana-pariññ8),l, 16 


dissimilar material qualitles: các 
sắc pháp sai khác (visabhãgarũpa),73 

dissolution: diệt, tan rã 
(bhanga),34, 65, 67 

distinctive: khu biệt (vikära),73 


S9 


E 
earth element: sắc đất 
(pathav1),10, I1, 6Š 
effort: tinh tấn (viriya),13 
endless cycle of exIstence: vòng 
luân hồi bất tận (samsära),8 
essenee: cái cốt lõi (sãra),49 
essence of permanence: cái cốt lõi 
của thường hằng (nicca-sãra),50 
essence of pleasure: cái cốt lõi của 
lạc (sukha-sara),50 
essence of self: cái cốt lõi của ngã 
(atta-sara),50 
essence of stability: cái cốt lõi của 
trường cửu (dhuva-sara),50 
eternalism: thường kiến (sassata- 
ditth),7 
extension: bành trướng 
(pathavn),63, 74 
E 
feeling: thọ (vedanä), I3, 61 
final liberation: giải thoát hoàn 
toàn (parinibbana),25, 80 
fire element: sắc lửa (teJo),L0, 12, 
64 firm wrong beliefs: những khuynh 
hướng sai lầm (micchãbhinivesa),69 
fish: cá (maccho),4l1 
five sense-door adverting 
ConscIousness: ngũ môn hướng tâm 
(pañcadvarävaJJjana),34 
flour: bột ì (sattu),41 
food: vật thực (ahara),9 
foolish concerns: mối bận tâm của 
kẻ vô tri (balussukka),30 
fortunate existence: thiện thú 
(sugati),60 
fulfilment of action: sự hoàn tất 
hành động (kamma-samangitã), 59 
function ofcomprehension by InsIght: 
chức năng hiểu biết của tuệ minh sát 
(vIipassanä-pariñña-kicca),29 
G 
generosity: bố thí (dãna), 13 
genesIs: sinh (uppäda),34, 6S 
greed: tham (lobha),13, 51 


| 
Impermanence: vô thường 
(anicca), Ì Impermanence of materlalIty: 
sắc vô thường (aniccatäripa),72 
Incorporeal: vô sắc (arũpa),2I 
Iinferential knowledge: trí tuệ suy luận 
(anumana-buddhn),27 
initial application: tầm 
(vitakka),13 insight: thiền tuệ, quán 
minh (vipassan8),6l Instant: sát na 
(khana),65 
jJ 
jealous god: a tu la, ác thần 
(asura),79 junket: đồ tráng miệng 
(kummaso),4l 
K 
knowledge: trí tuệ (ñãna), l I 
knowledge acquired by hearing 
and learning: văn tuệ (sutamaya- 
ñãna),l6 knowledge acquired by 
reasoning: tư tuệ (cintamaya-ñana), L6 
knowledge by Inference: trí tuệ 
suy luận (anumana-ñãna), 68 
knowledge of adaptation: tuệ 
thuận thứ (anuloma-ñäna), 17, I9 
knowledge of arising and passing 
away: tiễn thoái tuệ (udayabbaya- 
ñana),l5, 16, 63, 70 
Phổ thông tuệ, 74 
Phổ thông tuệ, 15 
Phổ thông tuệ, 67, 69 
Phổ thông tuệ (sammasana- 
ñãna),Il5, 63, 67, 70 
knowledge of desire for 
deliverance: dục thoát tuệ (muñciftu- 
kamyata-ñana),17, 18 
knowledge of disgust: phiền yêm 
tuệ (nibbida-ñãna), l7 
knowledge of dissolution: diệt 
một tuệ (bhañga-ñana), l6, 74 
knowledge of equanimity about 
formations: hành xả tuệ 
(sankharupekkha-ñana), l7, 19 
knowledge of misery: tội quá tuệ 
(adinava-ñäna),5, l7 


90 


H knowledge of passing away: tuệ 


hallucination of consciousness: thấy biết diệt (vaya-ñãna),71 
thức điên đảo (cittavipallasa),62 knowledge ofre- 

hallucination of perception: tưởng observation:quyét ly tuệ 
điên đảo (saññavipallasa),62 (patisankhañana), l7, 18 

hallucination of view: kiến điên knowledge ofreviewing: tuệ phản 
đảo (ditthi-vipallasa),62 khán (paccavekkhanañana),79 


happiness: lạc (sukha),6 

hatred: sân (dosa), 13, 5 I 

heart-base: sắc ý vật, quả tim 
(hadaya-vatthu),39 

hungry ghost: ngạ quỷ (peta),5Š 


9] 


L 

life-continuum: hộ kiếp 
(bhavanga),43 life-guarding heat: lửa 
duy trì mạng sống (usamä-tejo),39 

M 

Mahãniddesa, 29, 48 

material groups: nhóm sắc 
(kaläpa), I2 materiality: sắc (rũpa),6l 

materiality born from kamma: sắc 
do nghiệp sinh (kammaJaripa),6, 7 

matter: sắc (rũpa),7 

means: phương tiện (payoga),72 

meat: thịt (mamsam),4l 

menfal concomifants: các hành 
(sañkhar3),6 l 

mental development: tu tiễn 
(bhavan3), | 3 

menftal propertIes: sở hữu tâm 
(cetasika),25 

mentality septad: danh bảy pháp 
(namasattaka),23 

danh: tâm (naãma),7 

mind and matter: danh và sắc 
(nama-rupa), 7 

mindfulness: niệm (satI), l3 
mindfulness of respiratilon: niệm hơi 
thở (anapanasatI), 76 

moral impotency: vô hành kiến 
(akiriya-ditthi),8 

morality: giới (s1la), |3 

motion: chuyên động (vãyo),63 


NÑ 


neither-perception-nor-perceptIon: 


phi tưởng phi phi tưởng 
(nevasaññanäsaññayatana),2 l 

nibbana experienced here and 
now: Niết bàn ngay đây và lúc này 
(ditthadhamma-nibbana),54 

nihilism: đoạn kiến (natthika- 
difthi),8S Noble One: Thánh (ariya),20 

Non-returning: Bắt lai (anägãmi- 
magga),20 

nof-self: vô ngã (anatta), Ì 

nufrIent of conscIousness: thức 
thực (viññãnahaãra), 24 


O 
obstruction: trở ngại (antaraya),68 
odour: mùi (gandha),l2 OmmiscIence: 
trí toàn giác (sabbaññuta-ñana),29 
Once-returning: Nhất lai (sakadãgãmi- 
magga),20 
P 
painful feeling: thọ khổ (dukkha- 
vedan8),57 
past action: nghiệp (kamma),43 
past subconsc1ousness: tâm hộ 
kiếp vừa qua (atitabhavanga),34 
path knowledge: đạo trí (magga- 
ñãna),L7, 19 
perception: tưởng (saññâ), I3, 6l 
perception of permanence: thường 
tưởng (nicca-sañña), 69 
perception of self: ngã tưởng 
(atta-sañña),69 
permanent: thường (nmicca),50 
personality-view: thân kiến (sakkãya- 
ditthn),6, 20, 28 
pleasurable feeling: thọ lạc 
(sukha-vedan3),57 
preparation: chuẩn bị 
(parikamma), l9 profound knowledge 
of impermanenee: tuệ minh sát thâm sát 
vô thường (anicca-parIññ3),5, 6, 9 
profound knowledge of not-self: 
tuệ minh sát thâm sát vô ngã 
(anattaparIññä3),5, 48 
profound knowledge of suffering: 
tuệ minh sát thâm sát khổ (dukkha- 
pariñña),5, 6 
R 
Rains Retreat: An cư kiết hạ 
(vassa), 77 realised by oneself: tự chứng 
(sanditthika),32 rebirth-linking 
conscIousness: thức tái sinh 
(patisandhicitta),9 
rebirths: những lần tái sinh 
(patisandh1),6 
® 
sceptical doubt: hoài nghi 
(vicikicchä),19 


92 


nutrlent of contact: xúc thực 
(phassahara),24 

nutrlent of mental volition: tư 
niệm thực (manosañcetanahara),24 

nutriment: đoàn thực, vật thực, 
dưỡng tố (ojä),9, 12,41 


seaf of mind-conscIousness: ý căn 
(hadayavatthu),39 

self: ngã (atta),6-7, 14, 50 

sign: tướng (nimitta),76 

SIgn of a past action: nghiệp tướng 
(kamma-nImitta),43 

sign of destiny: thú tướng (gatI- 
nimitta),43 

simile ofthe blind turtle: câu 
chuyện về con rủa mù (kãno 
kacchapopama),78 soul: linh hồn 
(jiva),6-7, 14, 50, 67 spiritual urgency: 
nỗi kinh cảm (samvega),77, 78 

stability and essence: trường cửu 
và cốt lõi (đhuva sãra),49 

stable: trường cửu (dhuva),50 

stark 1ønorance of Impermanencce: 
thiếu hiểu biết về vô thường 
(aniccasammoha), l5 

stasIs: trụ (thit),34, 65, 67 

Stream-wimning: đạo trí Nhập lưu 
(sotapatti-magøa), |9 

substantive descriptions: danh từ 
chế định (savatthuka kathã),41 

suffering: khổ (dukkha),I, 6 
suffering caused by change: khổ gây ra 
bởi hoại diệt (viparinaamadukkha),46 

suffering of conditioned 
existence: hành khổ (saủkhãra- 
dukkha),46 suffering of delusion: vô 
minh khổ (sammoha-dukkha), 29 

suffering of physical and mental 
pain: khổ ở thân và tâm (dukkha- 
dukkha),46 supreme practice: đời sống 
phạm hạnh (brahmacariyavãsa),27 

sustained application: tầm 
(vicara), |3 


93 


T 
taste: vị (rasa),L2 
temperature: nhiệt độ (teJo),63 
thought of permanence: thường 
tâm (micca-citta),69 
thought of self: ngã tâm (atta- 
cifta),69 tracing the footprints of a deer: 
tìm dấu chân hươu 
(migapadavalañJana),33 trainers: hữu 
học (sekha),59 
U 
ultimate descriptions: danh từ chế 
định (paramattha-kath3), 41 
ultimate reality: pháp chân để 
(paramattha dhamma),10, 65, 71 
undesirable: không đáng thèm muốn 
(amttha),24 
unfortunate existence: ác thú 
(duggati),60 
M 
view of permanence: thường kiến 
(micca-ditthi),69 
view of self: ngã kiến (atta- 
ditthi),69 
visible object: vật thê hữu hình 
(rũpa),41 
volition: tư sở hữu (cetan3), l 3 
volition born of materiality: sở 
hữu tư sinh ra từ sắc (rũpasañcetanã),58 
volitional thought-process: lộ trình tâm 
đồng lực (javana-vithi), 59 
W 
water element: yếu tố nước 
(apo),l 1, 65 wIsdom: tuệ (paññ3), l3 
worldling: phàm phu (puthuJJana),20, 
59 
wronø-perception: tà tưởng 
(micchã-sañña), 73 


DIghanakha Sutta: Kinh Trường 
bộ, 61 Jambudipa: Diêm phù đè, 2, 79 
Khandhavagsga Samyutta: Tương ưng 
Thiên uẫn, 74, 77 

Law of Dependent Origination: 
Định luật tùy thuộc phát sinh 
(Paticcasamuppäda),4l1 

MaJjhimadesa: vùng trung, 80 
NiImmanaratT: Hóa lạc thiên, 19, S1 
ParanimmitavasavatfT: Tha hóa lạc 
thiên, 8l 

Pataliputta, S1 

Patisambhidamagøa: Đạo vô ngại 
giải, Phân tích đạo, 18 

Puttamamsa Sutta: Kinh thịt 
người con trai, l, 2l 

RãjJagaha, 80, 81 

Salla Sutta: Kinh mũi tên, 61 

SavatthI, 80, 81 

Tãvatimsa: Tam thập tam thiên, 
Đao lợi, 6, 67, 80, 81 

Tusita: Đâu xuất đà, 81 Vedanä- 
pariggaha Sutta: Kinh chấp trước thọ, 
Xem DIghanakha Sutta Trường bộ kinh 
Vesali, 81 

Visakha: Tỳ xá khư, 19, 81 
Visuddhimagøsa: Thanh tịnh đạo, 23 
Yama: Dạ ma, 8] 


Tên chuẩn 

Abhidhammatthasangaha: Vô tỷ 
pháp tập yếu, vi, 15 

Anäthapindika: Cấp cô độc, 81 
CatummaharäJika: Tứ đại thiên vương, 
6, 67, 80, 8] 

Conditional Relations: Các Duyên 
hệ (Patthana),55 Cùlatanhasankhaya 
Sutta: Tiểu kinh đoạn tận ái, 6l 
Dhammacakkappavattana Sutta: Kinh 
Chuyền pháp luân, 77 


94 


33k>3k>k+k 


Ngưỡng mong công đức phiên dịch sách Vật Thực Chú Giải cho con đời này 
và đời sau được gặp bậc đáng cúng, được cúng bậc đáng cúng, được lễ bậc đáng lễ, 
được gặp bậc đáng gặp; mong cho con đừng lâm vào cảnh khó nghèo, khi gặp 
chuyện làm phước cần bao nhiêu cũng có, đễ dàng đắc thiền định; và cuối cùng xin 
cho con được thành tựu giải thoát Niết bàn trong thời kỳ giáo huấn của Đức Phật 
Chánh đẳng giác, nêu không kịp thành tựu giải thoát Niết bàn trong thời kỳ giáo 
huấn của Đức Phật Chánh đăng giác xin cho con được chứng Quả vị Độc Giác Phật. 

Phước Báu thanh cao hướng đến chư vị thày tổ. Ngưỡng mong công đức phiên 
dịch Sách Vật Thực Chú Giải, hội đủ túc duyên Phước Báu to lớn, xin thành kính 
dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến cha mẹ của con, đến tất cả Chư Thiên 
hoan hỷ hộ trì Chánh Pháp, đến người thân trong gia đình và thân bằng quyến 
thuộc, đến em Nguyễn Hữu Trung và anh Lê Thanh Quang đã giúp đỡ kiểm tra, 
điều chỉnh và bổ túc sách này và chí đến toàn thể quý Đạo hữu cùng với gia quyến 
hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an vuI trong Cảnh Quả Phước như ý 
nguyện mong cầu, đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tồn tại lâu dài cho đến 
năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thắng vi diệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm 
Thiên, Nhân Loại và tất cả chúng sanh. 

(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanà). 

Với tấm lòng Từ Ái, Hết lòng cân kính, 

Trịnh Thanh Tùng 

Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu 


95 


